


THÍCH NHƯ ĐIỀN 
—" 
Z 
TỊCH LAN 
ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


VIÊ Ẳ. TT. 
VIEN bIÁU 
TÙNG THỨ 


2020 





TÍPH LRN 


Dao Tình 
Muôn Thu 


THÍCH NHƯ ĐIỀN 





TIÊN LIN 
a0 tình 
muiôn ffiở 


KÝ SỰ VÀ HÌNH ẢNH VỀ NHỮNG CHUYẾN ĐI TÍCH LAN 





Tái bản có sửa chữa và bổ sung 


2020 


+ Lời giới thiệu nhân lân tái bản năm 2020.......................... 7 


+ Phân I. Giữa Chốn Cung Vàng 


® AT li KhiệnHH NHÍ cssdtg ha ho thô k0 ngie lỆc) 
® Iyom CHIốc EláTift ]HEEMEoieosiisaássitsksiilddoisdtdadlse 39 
* GiHữA Chị CUlE VIÊN iixggti,ádnaald940204006001465884405& 69 
3117111 7111 ác eo laginodalaesnesesvfe 83 
5 CHỊ. EJIfOE CHỈ hoiilnsabaigvepliylssdiidgbidiaaaaddt 119 


+ Phân II. Đạo Tình Muôn Thuở 


+ Đã một lần như thế - Thích Như Điến........................... 147 
+ Một chuyến hành hương - Thích Như Tií .............. 177 


+ Chiêm bái hai bảo vật quốc gia 

của đất nước Sri Lanka - Thích Huệ Pháp............... 189 
+ Hành hương và chiêm bái 

các thánh tích tại Sri Lanka - Thích Nguyên Tân... 195 


+ Thời kinh nguyện 


bên thành cổ tháp - Thơ Từụ Anh..........................-.-- 207 
+ Đôi dòng cảm niệm về chuyến 

hành hương Tích Lan - Phương Quỳnh .................. 209 
+ Theo thây thăm xứ Phật - Hoa Lam ......................... 218 
+ Hành hương Tích Lan - Trân Thị Nhật Hưng ........ hp 


" 


CỦA VIÊN GIÁC TÙNG THƯ 
NHÂN LẦN TÁI BẢN NĂM 2020 


K hi nhìn vào bản đồ Tích Lan (Sri Lanka), 
có lẽ ai cũng phải công nhận rằng đất nước 
này xinh đẹp như một viên ngọc bích tuyệt hảo, nổi bật 


giữa vùng nước xanh của Ấn Độ Dương. Thật đúng vậy, 
Tích Lan chính là một viên ngọc bích toàn vẹn. 


Nhắc đến lịch sử Phật Giáo chúng ta thường nghĩ 
ngay đến Ấn Độ, vì đó là chiếc nôi, là quê hương của Đức 
Phật. Nơi đây còn ghi dấu rõ ràng bao nhiêu Thánh tích, 
bao nhiêu đền đài cổ, theo từng bước chân hoằng truyền 
Chánh pháp của đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-n1. 


Thế nhưng trong tiến trình lịch sử khắc nghiệt, chính 
Tích Lan là đất nước đã có công lớn trong việc gìn giữ và 
khôi phục đạo Phật sau thảm họa suy vong từ nhiều thế 
kỷ trong quá khứ bởi những thế lực thế quyền và giáo 
quyền tại Ấn Độ. 


Phật giáo Tích Lan khởi thủy từ thời Vua A-dục 
(Asoka), người đã thống trị hầu như toàn cõi Ấn Độ vào 
những năm 268-232 trước Tây lịch. Chính vị hoàng tử 
Mahinda con vua A-dục là người đầu tiên đã mang ánh 
sáng Phật pháp đến Tích Lan. Khi vua cha lên ngôi, thái 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


tử mới vừa 11 tuổi. Năm 20 tuổi, Mahinda xuất gia với 
ngài Moggaliputtatissa (Mục Kiền Liên Tử Đế Tu). Đại 
đức Mahinda được đề cử hướng dẫn một phái đoàn sang 
truyền bá Phật giáo tại Tích Lan. Đó là khoảng năm 247 
trước Tây lịch, dưới triều vua Devanampliyatissa (247- 
207 trước T.L) của Tích Lan. Giáo đoàn của ngài Mahinda 
được nhà vua đón tiếp trọng thể. Đại đức Mahinda đã 
thành công rực rõ trong sứ mạng truyền bá Chánh pháp 
và hoằng hóa độ sanh cho đến ngày Ngài viên tịch vào 
năm 192 trước Tây lịch. 


Sau này, khi Phật giáo đã suy đồi tại Ấn Độ thì chính 
nhờ những tăng sĩ tinh thông giáo lý Phật-đà đã từ Tích 
Lan quay trở lại truyền bá nguồn giáo lý vi diệu tại chính 
quê hương xưa kia của Phật giáo là Ân Độ. 


Ngay cả cây bô-đề hiện nay tại Bê Đề Đạo Tràng Ấn 
Độ cũng là hậu duệ của một nhánh cây được chiết từ cây 
bồ-đề ở Tích Lan. Thuở xưa, khi công chúa con vua A-dục 
là Tỳ-kheo-n1 Sanghamntta (Tăng-già-mật-đa) sang Tích 
Lan thành lập Ni đoàn Phật giáo, bà đã mang nhánh bồ- 
đề đến trồng ở Anuradhapura. Sau đó, khi cây bồ-đề tại 
nơi Đức Phật chiến thắng ma quân thành Chánh đẳng 
Chánh giác đã bị chặt phá đi, một nhánh từ cây bồ-đề ở 
Tích Lan đã được mang trở về trồng lại nơi ấy. 


Đất nước Tích Lan cũng là quê hương đã khai sinh lá 
cờ Phật Giáo năm màu, một biểu tượng thiêng liêng của 
Phật Giáo được thế giới công nhận. Lá cờ năm màu được 
Tích Lan thiết kế và treo lên tại các chùa ở xứ này trong 
ngày lễ Phật Đản bắt đầu từ năm 1885. Vào năm 1950, 
Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới (The World Fellowship 


LỜI GIỚI THIỆU 


of Buddhist) đã chọn lá cờ này với một ít đề xuất chỉnh 
sửa để trở thành lá cờ Phật Giáo Thế Giới như ngày nay. 


Trong suốt nhiều thập niên qua cũng đã có rất nhiều 
bậc Tôn Đức Tăng Ni từ Việt Nam được Giáo Hội cử đến 
Tích Lan tu học hay tham dự các cuộc Hội nghị. Trong đó 
có cả những bậc Tăng tài như Hòa Thượng Minh Châu. 

Từ mối liên hệ thân thiết giữa Phật giáo Việt Nam và 
Tích Lan, cộng thêm mối quan hệ đạo tình với Bhante 
Đeelawansa, vị tăng người Tích Lan đang giảng dạy tại 
đại học ở Cộng hòa Áo, nên vào năm 1994, tác giả sách 
này là Hòa thượng Thích Như Điển đã từ Đức đến viếng 
thăm Tích Lan. Sau đó, tác giả có thuật lại chuyến đi 
này trong tác phẩm “Giữa Chốn Cung Vàng” do Viên 
Giác xuất bản năm 1994. 


Rồi đúng mười bảy năm sau, năm 2011, có một sự 
kiện mới đặc biệt hơn. Vô cùng đặc biệt! Đó là dịp Hội 
Đồng Tăng-già và Chính phủ Tích Lan đề nghị trao Giải 
thưởng Danh Dự cho hai vị Hòa thượng tại châu Âu có 
công truyền bá ánh sáng Phật pháp sang Âu Mỹ. Hai vị 
ấy chính là Hòa thượng Thích Minh Tâm (Pháp) và Hòa 
thượng Thích Như Điển (Đức). Đây là một vinh dự lớn 
không những cho nhị vị Hòa Thượng, cho Phật Giáo Việt 
Nam tại Âu Châu mà còn cho cả Phật Giáo Việt Nam 
của chúng ta. 


Giải thưởng Danh Dự này là giải thưởng cao quý nhất 
về những công hạnh đóng góp tích cực trong việc hoằng 
truyền chánh pháp, thường được trao cho các bậc Tôn 
Túc Tích Lan. Đây là lần đầu tiên Giải Thưởng Danh Dự 
này được trao cho hai vị tăng sĩ Phật Giáo ngoại quốc. 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Buổi lễ diễn ra thật long trọng vào ngày 8 tháng 7 
năm 2011 dưới sự chứng minh của vị Đại Trưởng Lão 
Tăng thống Tích Lan và chư vị Trưởng lão cao niên 
trong Hội Đồng Tăng-già Phật giáo cũng như các vị lãnh 
đạo cao cấp của Chính phủ. Trực tiếp có các ông Thủ 
Tướng, Phó Thủ Tuớng, các Bộ Trưởng đã tổ chức tiếp 
đón trọng thể nhị vị Hòa Thượng, vinh danh các Ngài 
là Sứ Giả Hoằng Pháp và phủ phục đảnh lễ trước nhị vị 
Hòa Thượng cũng như chư Tôn Đức có mặt trong buổi lễ. 
Buổi lễ được diễn ra như một quốc lễ. Thủ Tướng Tích 
Lan đã dâng lên nhị vị Hòa Thượng hai chiếc quạt, theo 
truyền thống xứ sở này là biểu tượng cho sự tôn kính cao 
quý nhất đối với các vị Sứ già Như Lai. 

Tiếc rằng một sự kiện quan trọng như thế nhưng đến 
nay chỉ được phổ biến khá hạn hẹp trên Báo Viên Giác 
(số 183, tháng 10/2011). Do vậy, Viên Giác Tùng Thư 
quyết định gộp chung một số bài viết về sự kiện này 
cùng với tác phẩm Giữa Chốn Cung Vàng đã in trước 
đây của Hòa Thượng Thích Như Điển thành một tác 
phẩm để giúp quý độc giả có thêm một tài liệu đầy đủ 
hơn về sự kiện đặc biệt này. 

Như vậy, những nội dung này đều đã được xuất bản 
trước đây, nay được rà soát chỉnh sửa và tái bản với hình 
thức một tác phẩm mới có nội dung phong phú hơn, kèm 
theo nhiều hình ảnh giá trị và được đặt tên là “Tích Lan 
- Đạo Tình Muôn Thuổở”. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả gần xa. 


Đức quốc, tháng 13 năm 2020 
VIÊN GIÁC TÙNG THƯ 


10 


` 
^ 


“ 


Ký sự và hình ảnh 

chuyén hành hơn Tích Lan 
Từ ngày 2 én này Tĩ 

tháng 3 năm 1994 


12 


XỨ PHẬT NHIỆM MÀU 


ôi đặt bút viết về chuyến hành hương này 

vào lúc 9 giờ 10 phút sáng, ngày 12 tháng 3 
năm 1994, tại Tu Viện Sr1 Naga Piriven Viharaya. Một 
tu viện nhỏ chuyên đào tạo những chú tiểu sa di từ 8 đến 
19 tuổi, tại tỉnh Weliweriya, nằm cách Colombo, thủ đô 
Tích Lan, gần 30 cây số. 


Sở dĩ tôi có được chuyến đi này cũng nhờ Đại Đức 
Seelawansa, người Tích Lan, đã du học ở Áo hơn 11 năm 
qua, đã làm xong luận án Tiến Sĩ và hiện đang dạy tại 
Đại Học Wien về triết học Phật Giáo. Cách đây một năm 
Đại Đức đã cùng với Phái đoàn Phật tử Việt Nam tại Áo 
sang viếng chùa Viên Giác tại Hannover và Đại Đức có 
nhã ý mời tôi sang Tích Lan thăm một chuyến cho biết. 
Tôi đã đồng ý và đề nghị về chuyến đi này. Đó là lý do tại 
sao tôi có mặt tại Tích Lan. 


Trước khi Đại Đức dẫn Phái đoàn Phật tử Áo đi Ấn 
Độ, tôi đã cho biết về ngày giờ đến Tích Lan bằng hãng 
máy bay Air Lanka, nhưng vì lý do kỹ thuật, người bán 
vé đã đổi lại, tôi phải đi hãng KLM của Hòa Lan. Trên 
nguyên tắc, tôi chỉ đến sau máy bay Air Lanka 20 phút, 
nên không phải báo tin. Nhưng để chắc chắn hơn, trước 
đó 4 ngày tôi đã đánh điện tín từ Đức để báo tin giờ đến 
của KLM. Nhưng rủi thay là sau khi tôi đến chùa rồi, 


13 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


chiều đó điện tín mới đến, nên việc đón tôi tại sân bay có 
hơi trục trặc. 

Nếu máy bay KLM không trục trặc kỹ thuật tại phi 
trường Amsterdam thì đến Colombo đúng 8 giờ sáng 
ngày 3/3/1994. Nhưng máy bay đến trễ gần 4 tiếng đồng 
hồ và Đại Đức không biết tôi đi bằng hãng KLM nên 
không đợi mà quay về Tu Viện, tìm cách điện thoại qua 
Đức để hỏi tìn. Khi hay tỉn tôi đã đi rồi, Đại Đức lại một 
lần nữa ra phi trường để đón, trong khi đó tôi đã trên 
đường về Tu Viện Piriven rồi. Thế là mãi đến 4 giờ chiều 
chúng tôi mới gặp nhau tay bắt mặt mừng để kể lể về 
chuyện trục trặc của máy bay và bưu điện. 

Khi tôi đón taxi về tu viện, người tài xế cũng chẳng 
biết tu viện nằm ở đâu vì địa phương Weliweriya nhỏ 
quá không có tên trên bản đồ. Tôi hỏi lại người tài xế 
taxi một lần nữa cho chắc là ông ta có biết rõ chùa ở đâu 
không. Ông ta mỉm cười và trả lời rằng: Hãy yên chí! 
Nhưng tôi chẳng yên chí được chút nào, tự hỏi không 
biết vì sao Đại Đức lại không đến đón, vì tôi nghĩ là điện 
tín đã đến rồi. Còn Đại Đức cũng chẳng hiểu vì sao tôi 
không đến, nên trong mấy tiếng đồng hồ chưa gặp nhau, 
cả Đại Đức và tôi đều không an tâm chút nào. 

Người tài xế taxi càng lái đi sâu vào làng quê, tôi 
càng lo nhiều hơn, vì chung quanh chỉ thấy toàn là đồng 
ruộng, trâu bò và đặc biệt là ở đâu cũng thấy dừa tươi. 
Dừa ở đây có hai loại. Loại màu vàng chỉ dùng để lấy 
nước uống, loại màu xanh ngoài việc dùng để uống còn 
lấy cơm dừa để dùng chung trong các thực phẩm hằng 
ngày. 


14 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe taxi đã đưa tôi đến tu 
viện với một chút ngỡ ngàng của chính mình và với bao 
nỗi ngạc nhiên tò mò của các chú tiểu cũng như của bao 
nhiêu người chung quanh. Họ đứng thành từng hàng để 
xem tôi và mỉm cười thật duyên dáng. Có một số ít biết 
tiếng Anh, còn bao nhiêu thì nói tiếng Shingalese. 

Người giúp việc mang hành lý tôi vào phòng và nói 
bằng tiếng Anh: 

- Đây là phòng của Thầy. 


Trong phòng có mấy người Áo đang ngồi chờ Đại Đức 
Seelawansa từ phi trường về sau một chuyến hành trình 
dài trước đó. 

Nhìn lên tường thấy mấy hình chụp tại Áo, cảm thấy 
gần gũi, nhưng khi bỏ dép để vào phòng và ra nhà vệ 
sinh thì một cảm giác khó nghĩ lạ lùng đã làm cho tôi 
bàng hoàng khó tả. Cũng may là trước đó tôi đã hỏi Đại 
Đức phải làm sao khi đến Tích Lan và tôi đã được một 
vài hướng dẫn cũng như nhờ đọc sách nên đã biết một 
vài phong tục tại đây, nhưng trên thực tế và sách vở 
khác nhau khá xa vời. Cũng như khi tôi viết những dòng 
chữ này, cũng chỉ thể hiện được phần nào qua ngôn ngữ 
chứ không là tất cả. Chỉ khi nào quý vị tự mình đặt chân 
đến đây rồi mới cảm nhận được. Vì vậy Đức Phật đã dạy 
rằng: “Chỉ có người khát nước, khi uống nước mới biết sự 
đã khát như thế nào.” Dầu có diễn tả tỉnh tế bao nhiêu 
đi chăng nữa cũng không thể nào trọn vẹn được. 


Cũng may là tôi đã không mang giày, vì các xứ Phật 
giáo Nam Tông cấm việc này. Được quyền mang dép, 


15 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


nhưng phải là loại không có quai sau. Đó cũng là lời dặn 
của Đại Đức Seelawansa. 

Trước đây mấy năm tôi đã có lần viếng thăm Ấn Độ 
và Thái Lan, nên cũng có chút kinh nghiệm về các xứ 
này. Họ không dùng nĩa, đũa và đặc biệt là không dùng 
giấy vệ sinh. Nên lần này tôi đã chuẩn bị đây đủ. Ngay 
cả mấy gói mì chay và một số thức ăn chay cũng đã được 
cụ bị trước. 


Cũng may là Đại Đức biết khá nhiều về phong tục 
Việt Nam và Phật giáo Đại Thừa nên tôi cũng đỡ khổ. 
Nhưng bước đầu bao giờ cũng vậy, không dễ dàng đơn 
giản khi một người sống ở xứ này đi qua xứ khác. Mặc 
dầu tôi đã sống ở ngoại quốc hơn 22 năm và từng đi 
thăm năm sáu chục nước trên thế giới, nhưng mỗi nước 
có một phong tục riêng, hay có đở có, cần phải làm quen 
mới biết được. 


Nếu quý vị không ăn cà-ri của Ấn Độ và Tích Lan thì 
không thể nào biết vị cay xé cổ như thế nào. Cũng như 
nếu đi hành hương có người chuyên môn hướng dẫn, ở 
khách sạn 4, ð sao thì làm sao biết được cái tận cùng của 
một xã hội. Riêng tôi, mỗi khi đi đến đâu thường chọn 
những khách sạn “ngàn sao” hoặc nhiều sao dân dã thì 
thấy thú vị hơn. Khách sạn nhiều sao là khách sạn đơn 
giản, nằm trong phòng nhìn qua cửa sổ thấy được nhiều 
ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Còn khách sạn “ngàn 
sao” là những lúc phải ngủ nghỉ ngay ngoài trời, có thể 
ngửa mặt đếm được cả ngàn sao trong suốt đêm thâu. 
Đây là một sự mạo hiểm, nếu không rành ngôn ngữ quý 
vị sẽ không thực hiện được. 


16 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


Vào lúc 17 giờ chiều hôm đó, ngày 3/3/1994, người 
dân cả làng này đã dành cho tôi một sự ngạc nhiên vô 
cùng thích thú. Có ông trưởng làng che lọng cho tôi và 
Đại Đức đi vào làng cùng cả hàng trăm vũ công tí hon 
của trường mẫu giáo thuộc tu viện. Dẫn đầu là một toán 
vũ công chuyên nghiệp chơi những điệu trống dân tộc 
theo truyền thống Phật giáo. Sau đó là hàng hàng lớp 
lớp những vũ khúc khác nhau tuyệt đẹp được biểu diễn. 
Một em Phật tử đến dâng đĩa hoa trắng có mùi thơm 
tuyệt diệu. Đó là một loại hoa sứ ở quê hương mình. 


Tôi hỏi Đại Đức lúc này phải làm sao? Đại Đức bảo: 


- Hãy nhận lấy rồi đưa sang cho một em khác. 


Tôi đã nhận đĩa hoa. Đoạn em bé này phủ phục dưới 
chân tôi, lạy 3 lạy rồi đứng dậy mang khay lễ tiến về hội 
trường. 





Phật tử trong làng ra đón tước 


17 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Khi gần đến hội trường có khoảng 20 chú tiểu dâng 
hoa một lần nữa và đảnh lễ tôi cũng như Đại Đức rồi tất 
cả đều được rước vào hội trường. 


Đầu tiên, vị xướng ngôn viên cho biết chương trình 
buổi lễ. Sau đó từng tiết mục được thông qua. 


Sau khi giới thiệu người khách quý đến từ phương 
xa Âu Châu hẻo lánh và có xuất xứ từ Việt Nam, quý Sư 
mời tôi châm đèn cùng với quý vị khách đến từ Áo quốc 
cũng như các ông bà trưởng lão trong làng. 

Đèn có hình bánh xe pháp luân, 8 que, rất đẹp, tượng 
trưng cho trí tuệ từ những bậc trưởng thượng thắp sáng 
lên cho các thế hệ tương lai. 


Một vị nữ Phật tử cao tuổi trong làng đã giới thiệu 
sơ qua về sự giáo dục con trẻ trong làng qua tinh thần 
Phật Giáo và sau đó là lễ phát phần thưởng cho các em 
học sinh xuất sắc. Cuối cùng là phát biểu cảm tưởng của 
tôi cũng như một buổi lễ cầu nguyện ngắn để chấm dứt 
buổi lễ sau hơn 3 tiếng đồng hồ. 


Đến đây mới biết rằng sự giáo dục của Phật Giáo tại 
Tích Lan đã đi vào quần chúng từ mấy ngàn năm nay. 
Từ đứa bé 2, 3 tuổi cho đến những bậc trưởng thượng, 
không al là không biết sự lợi ích của đạo Phật ứng dụng 
vào đời sống hằng ngày như thế nào. Tại Tích Lan không 
có chế độ đi khất thực như ở Thái Lan, nhưng mỗi gia 
đình Phật tử trong làng tự chia phiên mang thức ăn 
đến chùa cúng dường quý Sư, mỗi ngày gồm 2 bữa: sáng 
và trưa. Mỗi ngày chỉ có một gia đình được lo việc cúng 
dường, nên nếu trong làng ấy có 120 gia đình thì phải 4 


18 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


tháng sau mới đến phiên trở lại. Họ rất hoan hỷ để dâng 
lên chư Tăng trong khả năng những gì họ có, nhưng chỉ 
là thức ăn và vật dụng, còn tiền bạc thì rất hiếm thấy. 


Trong khi đó, những vị Sư có trách nhiệm dạy dỗ con 
cái họ theo tỉnh thần Phật giáo, không đặt ra một điều 
kiện nào cả. Quả thật Đạo Phật ở đây đã đi sâu vào quần 
chúng. 


Dầu có vài nhà thờ ngự trị ở đất Phật này khi người 
Anh chiếm Tích Lan để làm thuộc địa, nhưng không 
thể sánh bằng Phật giáo, cũng giống như ở Nhật Bản. 
Hơn 200 năm đạo Thiên Chúa đã có mặt tại Nhật Bản, 
nhưng chưa đến một phần trăm dân chúng hưởng ứng. 
Có lẽ nhờ sự giáo dục chặt chẽ ấy nên người Phật tử đã 
vững lòng tin nơi Phật giáo. 





Chu tăng đảnh lễ 


19 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Còn Việt Nam chúng ta thì quá bừa bãi về đức tin. 
Nhất là những gia đình đã theo Phật giáo nhiều đời, 
nhưng khi lấy chồng hoặc lấy vợ thì cải đạo một cách dễ 
dàng. Phải chăng do đức tin không vững? Lỗi ấy do từ 
Giáo Hội một phần, mà phần chính cũng do sự giáo dục 
gia đình của những người Phật tử nữa. 


Các vị Sư ở đây hầu hết có trình độ rất cao. Hầu như 
ai cũng biết rành tiếng Pali cũng như giáo lý căn bản 
của đạo Phật, thấp nhất là Trung học và cao hơn là tốt 
nghiệp Đại học, Cao học, Tiến Sĩ v.v... Nhìn chung thì 
các chùa không lớn như ở Thái Lan, Trung Hoa, Nhật 
Bản, nhưng ở đây cả giới tăng sĩ lẫn cư sĩ đều có đức 
tin rất vững vàng. Vì thế nên Phật Giáo mới được gọi là 
Quốc giáo. 

Bên Phật giáo Tiểu thừa hay Nam tông, các vị Sư ăn 
sáng và ngọ trai, không ăn chiều, nhưng có thể ăn mặn. 
Còn tôi thì ăn ngày 3 bữa và chay tịnh nên cũng hơi khác 
biệt ở một số nơi tôi đến, nhưng Đại Đức Seelawansa đã 
giải thích và cuối cùng thì mọi người đều đã hiểu. 

Tôi ở lại tu viện này từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3, 
được sống lại một thời làm “điệu” (chú tiểu) tại chốn tổ 
đình Phước Lâm, ở Hội An từ hơn 30 năm trước. 


Một vị Sư Giáo Thọ lo việc dạy dỗ các chú tiểu, mỗi 
sáng 4 giờ rưỡi đã đánh thức các chú dậy rồi. ð giờ là giờ 
ngồi thiền, sau đó từng chú phải trả bài thuộc lòng cho 
vị Giáo Thọ bằng tiếng Pali và tiếng Shingalese. Đến 7 
giờ tất cả đều lên Điện Phật để lễ Phật. 


Đặc biệt điện thờ Phật ở Tích Lan rất nhỏ, ngồi chừng 
khoảng 50 người là chật. Tôi đi nhiều chùa vẫn thấy thế. 


20 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


Trong ấy chỉ tôn thờ một tượng Phật Thích Ca. Phía 
trước là bàn thờ, chỉ cúng hoa tươi và dâng đèn dầu lên 
Phật hằng ngày hai buổi sáng chiều. Chỉ có trường học 
trong chùa là lớn nhất, sau đó mới đến nhà ở và các tiện 
#ieEi Khát: 


Sau khi các chú tiểu lễ Phật xong, đến đảnh lễ vị Sư 
trụ trì, rồi đến đảnh lễ tôi. Họ rất tươi vui và quỳ mọp 
xuống bàn chân để thi lễ, trông thật dễ thương vô cùng. 
Quả thật giữa người nhận lễ và người thi lễ không có 
gì xa cách cả. Đó chỉ là một hình thức chào hỏi các bậc 
trưởng thượng, nhưng ảnh hưởng tỉnh thần Phật Giáo 
rất nhiều, trong tỉnh thần vị tha, vô ngã. Thật là những 
đóa hoa quý hằng ngày đã được mang tặng cho nhau 
bằng niềm tin và nếp sống đạo. 

8 giờ sáng thì các chú tiểu điểm tâm. Một lần, tôi 
tò mò muốn xem các chú ăn gì vào buổi sáng. Tôi nhận 
ra thức ăn chỉ gồm một gói cơm đỏ, chút đường cát và 
vài quả chuối. Chỉ có thế thôi. Nhìn thấy tôi, các chú 
thẹn thùng và cười duyên, trông thật dễ thương. Quả 
thật người đáng thẹn là tôi mới đúng, vì tôi sống tại một 
xã hội Tây Phương quá đầy đủ tiện nghi và nếu không 
hướng về nội tâm thì dễ xa cách với đời sống tỉnh thần 
nguyên thủy. 

Đau đó các chú đi xách nước tưới cây, làm ruộng, trộn 


hồ xây chùa và đi học, cho đến 11 giờ trưa là giờ ngọ trai 
của tu viện. 


Các thí chủ mang đủ cá thịt, đồ chay, trái cây đến 
dâng lên chư Tăng. Chư Tăng tụng kinh cầu nguyện và 
ban phước cho Phật tử. Trước khi ăn a1 cũng rửa tay, vì 


21 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


ở đây không dùng đũa. Đặc biệt cũng không thấy dùng 
bát như ở Thái Lan hay Việt Nam, chỉ dùng dĩa mà thôi. 


Tôi cũng tò mò để ý xem vị Sư trụ trì cũng như các 
chú tiểu ngủ như thế nào. Riêng tôi thì có một cái mùng 
che muỗi, còn các vị ấy chẳng có gì, không biết vì muỗi 
đã quen với da thịt của các vị ấy hay sao mà chẳng thấy 
ai có mùng. Hoặc giả chùa nghèo quá không sắm nổi 
những cái mùng che muỗi? Nhưng tôi thật không biết 
lý do. Có thể quý vị ấy cho như thế là đủ, chẳng cần đòi 
hỏi gì thêm chăng? Đó phải chăng là tu hạnh “biết đủ”? 
Quả thật, dù ở đời hay trong đạo cũng vậy, cái gì mình 
thấy đủ tức đã đủ rồi, còn mong cầu cho được đủ rất ít 
khi được mãn nguyện. 


= 
h ' — 
L 


SN Ó 
NT, Â .. 





Chụp hình chung uới các chú tiểu đưới gốc tít của Tu uiện 


22 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


Còn chuyện mặc thì sao? Họ chỉ có ba tấm y đúng 
như luật Phật dạy, y thượng, y trung và y hạ. Rất đơn 
giản. Khi ngủ, y cũng là mền để đắp. Khi thức, y là pháp 
thân huệ mạng. 


Khi tắm, họ ra giếng ngoài vườn hoặc một ao nước 
hay sông lạch nào đó. Tất cả đều do nước làm sạch cho 
con người. Khi mọi vật dơ con người đều lấy nước để rửa 
sạch, nhưng khi tâm con người dơ chắc chắn không dùng 
nước để rửa, mà phải dùng đến phương pháp tu hành 
như tụng kinh, trì giới và sám hối mới có thể làm cho 
thân tâm được thanh tịnh. 


Đại tiểu tiện họ không dùng giấy mà chỉ dùng toàn 
bằng nước và lấy tay trái để dùng. Trong ð ngón tay ấy 
tượng trưng cho cha, mẹ, mình, tình và bạn. 2 ngón cuối 
cùng dùng để rửa trôn. Ý nói một người tu hành lánh xa 
thế tục phải quên đi tất cả những gì riêng tư của mình, 
mà hãy xem đại thể là trọng, còn cá nhân chẳng có gì cả. 
Cho nên khi dùng cơm họ chỉ dùng tay phải, còn tay trái 
hầu như không dùng đến. 


Một vị Tăng Sĩ có hỏi tôi là Tích Lan như thế nào? 


Tôi trả lời là đẹp lắm, rất đẹp về mọi phương diện, từ 
tâm hồn con người cho đến phong cảnh. Nhưng để cho 
đẹp hơn nữa thì phải cải thiện những phương tiện vệ 
sinh công cộng. Vì nhiều người Âu Mỹ đến đây rất khó 
thích nghi với cuộc sống này. Dĩ nhiên, ở khách sạn thì 
việc ấy không thành vấn đề, nhưng để đi vào cuộc sống 
quần chúng thì những việc sơ đẳng ấy ắt phải được thực 
hiện. 


2ó 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


So với xã hội Ấn Độ thì Tích Lan là mẫu mực. Vì Ấn 
Độ ảnh hưởng về Ấn Giáo nên giai cấp và sự nghèo giàu 
đã làm cho con người ngăn cách nhau rõ rệt, còn Tích 
Lan ảnh hưởng Phật Giáo rất sâu đậm, nên giàu nghèo 
hầu như rất ít phân biệt và đặc biệt nhất là nơi tư tưởng 
của con người. Ở Tích Lan ít thấy trộm cắp và ăn xin 
như ở Ấn Độ. 


Suốt dọc đường tôi thấy khoảng 10 quán bán rau cải 
đồ chay mới có một quán bán thịt cá. Quả thật nhờ Phật 
Giáo mà các con vật được tôn trọng chăng? Mặc dầu các vị 
Sư vẫn dùng thức ăn mặn của Phật tử mang đến, nhưng 
cứ 10 món chay mới có một món mặn và tôi cũng đoán 
chắc một điều là ngày xưa đệ tử của Phật cũng như chính 
Đức Phật đã dùng mặn chứ không dùng chay, nhưng khi 





Các chủ tiểu ñang làm 0uiệc 


24 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


Kỳ Na giáo chủ trương chỉ dùng chay không dùng mặn, 
thì Đức Phật lại một lần nữa căn dặn các đệ tử rằng: “Để 
đi theo tôn chỉ Đại Thừa, nhằm tôn trọng sinh mạng của 
chúng sanh nên dùng chay hơn là dùng mặn.” 


Cũng từ đó các nước theo Phật Giáo Đại Thừa chỉ 
dùng chay chứ không dùng mặn. Tuy nhiên, Đại Thừa 
như Nhật Bản và Tế Điên Hòa Thượng vẫn dùng mặn 
chứ chẳng dùng chay. Vì có lần Hòa Thượng Tế Điên nói 
rằng chính những vị Tăng trong chùa Thiếu Lâm miệng 
ăn chay mà tâm vẫn còn suy nghĩ việc mặn. Còn Ngài tuy 
miệng ăn mặn nhưng tâm lúc nào cũng chay tịnh, nên 
Ngài thản nhiên dùng mặn chứ chẳng dùng chay. Nhưng 
trong chúng ta mấy ai được như Tế Điên Hòa Thượng? 


Buổi tối trong chùa thường yên tịnh. Các chú tiểu 
đọc kinh sách và thăm viếng nhau, còn tôi được đưa đến 
một nhà Phật tử thuần thành để dùng cơm tối. Mỗi lần 
đến gia đình Phật tử này, họ đem một khăn trắng ra 
để trải nơi ghế ngồi, mời tôi và một vị Sư đi cùng ngồi 
xuống đó, đoạn cả gia đình thi lễ rất cung kính, sau đó 
mời tôi dùng cơm. Đặc biệt khi nói chuyện với các vị Sư, 
cư sĩ không cùng ngồi để nói chuyện mà đứng suốt cả 
tiếng đồng hồ. Trong khi đó ở Thái Lan thì phải ngồi chứ 
không được đứng và sau khi chư Tăng dùng xong thì cư 
sĩ mới được dùng. 


Việt Nam chúng ta thì có vẻ trung hòa hơn. Phật 
tử và chư Tăng nhiều khi ngồi ngang nhau cũng như 
cùng dùng cơm chung với nhau. Đó cũng là một điểm 
hay, nhưng khi các Phật tử Việt Nam đi đến những nước 
khác cũng nên thi lễ như các Phật tử địa phương thì 


TỜ 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


mới thích hợp hơn và cũng đừng nên thắc mắc là tại sao 
không giống như ở nước mình, vì mỗi nơi có một phong 
tục và một tập quán khác nhau, không thể nói đâu là tốt 
hơn hoặc xấu hơn được. Nếu có, chỉ là sự tương đối mà 
thôi và những gì đã thành thói quen rồi thì chỉ có thời 
gian mới thay đổi được. 

Trong 3 ngày này, một người Phật tử Áo có quay 
phim tất cả các lễ lộc tại chùa cũng như lễ chúc thọ vị Sư 
trụ trì ở tuổi 73. Nếu quý Phật tử nào cần phim này, xin 
liên lạc về chùa Viên Giác, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị 
xem cho biết để chuẩn bị cho một chuyến hành trình đi 
về Đông Phương xa xôi nhưng rất hữu ích cho cuộc sống 
tâm linh của mình. 


Vào ngày 4 tháng 8, tôi có dịp sang Colombo đi thăm 
một ngôi chùa cổ xưa hơn 1.000 năm tuổi, to lớn, đồ sộ. 
Đặc biệt bất cứ người tăng sĩ hay cư sĩ Âu, Mỹ hay Á 
Châu nào, khi vào tháp và sân chùa đều phải bỏ giày, 
dép và đi chân trần vào làm lễ. 

Tôi đã đi giày dép mấy mươi năm nay, chỉ bỏ giày dép 
khi vào phòng vào nhà, còn ở đây bỏ giày dép từ ngoài 
sân với độ nóng chừng 30 - 400C, quả là điều cũng khó 
làm. Không phải sân chùa nào cũng lót gạch bằng phẳng, 
mà ở đây toàn cát và sạn lổm chổm. Quả cũng là một thử 
thách lớn vô cùng với tôi. AI đi cũng tự nhiên, còn mình 
thì nhớm lên, nhớm xuống, thật chẳng giống al. 

Trên đường đi Colombo, chúng tôi ghé thăm một vị Bộ 
trưởng về Phật Giáo nơi dinh của vị này làm việc. Ông ta 
là một cư sĩ, nhưng rất thuần thành. Là một nhân viên 
của chính phủ, nhưng khi chư Tăng đến, ông ta thi lễ 


26 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


hẳn hoi như bao nhiêu người Phật tử bình thường khác. 
Chúng tôi đã trao đổi các Phật sự tại Âu Châu cũng như 
Tích Lan và hy vọng Phật Giáo tại các Châu càng ngày 
càng gần gũi với nhau hơn. 


Đi đến bất cứ nơi nào tại Tích Lan hay nói chung trên 
thế giới cũng thấy toàn là khách du lịch người Đức. Tôi 
đã nói tiếng Đức trong chuyến hành hương này nhiều 
hơn là tiếng Anh. Vì ở đâu cũng gặp toàn là người Đức. 
Người Áo và Hòa Lan cũng như Anh và Pháp thì thỉnh 
thoảng mới thấy một vài người. Người Nhật lại ít hơn ở 
nơi đây. Tại đây chỉ có những người nào muốn tìm vào 
chốn nội tâm thâm diệu thì mới đến. Nếu muốn ăn chơi 
hưởng thụ thì ở tại Tích Lan này thấy chẳng có gì đáng 
nói ngoài cái nắng cháy da vì gần đường xích đạo và có 
một bãi bể thật là thơ mộng. 





Chụp hình chung uới nhóm khách du lịch người Áo 


27 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Tôi đến đây để tự quên cái tự ngã của mình là một 
“phú Tăng” như bao nhiêu người đã gọi. Một người tu có 
thể có 5, 7 triệu Đức Mã trong tay, nhưng tất cả tiền tài 
ấy đều do Phật tử đóng góp cho chuyện chung đại sự, 
tôi không và chưa bao giờ nghĩ đó là của mình và khi 
đến đây tôi thấy nhiều vị Sư trụ trì là Tiến Sĩ, Cao học, 
là Viện trưởng của các Đại Học Phật Giáo danh tiếng 
nhưng vẫn đi chùi cầu tiêu và sống vô sản hoàn toàn. 
Đúng là đời chẳng có gì đáng nói. Sống đó rồi chết đó, 
thân cát bụi sẽ trả về với cát bụi, danh mà chi, lợi mà 
chi. Tôi rất thoải mái để trở về với cái bản lai diện mục 
của mình, từ một con người rất tầm thường sinh ra tại 
một nơi quê hương bùn lầy nước đọng của xứ Quảng 
Nam nghèo nàn, quê mùa chất phác. Rồi may nhờ duyên 
Phật để ngày nay tôi có tất cả và tôi cũng được quyền 
xem đó như không tất cả. Chẳng có pháp hữu vi nào mà 
không biến thể, ngoại trừ chân lý nhiệm mầu mà thôi. 


Trước khi đi hành hương sang Úc từ 27/12/1993 đến 
20/1/1994 và đi Tích Lan từ ngày 2 đến 17/3/1994, tôi đã 
chứng kiến 2 cái chết của 2 người và tôi cũng muốn kể 
ra đây để thấy cái vô thường của cuộc sống là gì, để từ 
đó chúng ta nên sống cho tha nhân và trở lại với chính 
mình để được an ổn, tự tại và giải thoát. 

Về cái chết thứ nhất. Đó là sự ra đi của thân mẫu 
Hạnh Tấn. Chú là đệ tử xuất gia của tôi, hiện tu học tại 
Ấn Độ và đang làm luận án Tiến sĩ để trình cho Đại Học 
Hannover trong vài ba năm nữa. 

Cách đây khoảng 10 năm. Hồi ấy là 1984, 1985 gì đó, 
Chú đang học năm thứ 2 tại Đại Học Hannover về chứng 


28 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


chỉ sinh hóa học. Chú thường đến chùa mượn sách để 
đọc và một hôm nọ sau chuyến hành trình dài bên Mỹ về 
thì chú vào gặp tôi và xin được đi tu. Tôi cũng đã khuyên 
chú như khuyên bao nhiêu người khác là việc tu không 
phải chỉ một ngày và cả một đời sống lúc nào cũng phải 
hiện thân là Tăng Sĩ mới xứng đáng, nên cần tập sự một 
thời gian để làm quen với cuộc sống của nhà Thiền. 


Chú đồng ý và vào chùa để ở, học hỏi, tu niệm và thời 
gian chú quyết chí xuất gia cũng là lúc gia đình chú từ Việt 
Nam đã được sang đoàn tụ, gồm một người mẹ và 2 em gái. 
Bà là một Phật tử đã quy y Tam Bảo, nhưng khi nghe con 
mình sắp xuất gia đầu Phật thì tim bà chết lịm giữa một 
đất trời bao la vô tận và xa lạ này. Bà đòi về lại Việt Nam 
và dùng mọi lời mọi cách để trình bày với tôi là không nên 
dụ đỗ chú đi tu, để chú học hành cho thành tài để đến ơn 
sinh dưỡng của cha mẹ và nối dõi tông đường. Ngặt nỗi là 
gia đình chỉ có một mình chú là trai, không thể sống bất 
hiếu như thế được. Nhưng lòng chú đã quyết và cuối cùng 
rồi lễ thế phát cho chú cũng đã xong. 


Bây giờ sau bao nhiêu năm tu niệm chú cũng đã thọ 
tỳ-kheo nhân lễ Hoàn Nguyện chùa Viên Giác vào đầu 
tháng 9 năm 98 vừa qua. 


Khi chú chuẩn bị lên đường du học sang Ấn Độ, chùa 
có tổ chức một bữa tiệc mừng chú đi. Chú có phát nguyện 
rằng: “Thà mất mạng chứ không bỏ đạo.” Nghe câu ấy 
chắc mẹ chú không vui. Vì bà đinh ninh rằng chú sẽ 
phải hoàn tục chứ không thể ở suốt cuộc đời trong chùa 
mà không lo bổn phận của một người con trai khi thân 
phụ của chú không còn nữa. 


29 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Buổi tiệc đã qua, chú đã lên đường sang Ấn Độ cũng 
chính là lúc mẫu thân chú lâm trọng bịnh ung thư máu, 
đã đến giai đoạn thứ 3, mà tất cả các bác sĩ đều từ chối 
trị liệu. Bà vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết và 
lúc nào cũng hy vọng, nhưng con cái thì không dám nói 
sự thật cho bà nghe, sợ bà buồn. Nhưng một hôm nọ 
tôi có nói với những người con rể và con gái của bà, là 
hãy nói khéo đi những điều mà bà cần phải biết, chứ để 
sau này thì muộn lắm. Cuối cùng rồi họ cũng đã nói ra 
những việc cần nói. 

Chiều 26/12/1993, tôi cùng với chú Thiện Quang, bác 
Minh Tôn, sui gia với bà, và ông Helmut, một người Phật 
tử Đức hiện ở chùa Viên Giác, đi vào bệnh viện Siloa ở 
Hannover để thăm. Trước đó thì tôi đã đánh điện cho 
Hạnh Tấn rồi, nhưng điện tín tại Ấn Độ và Tích Lan 
chẳng có gì khác nhau, đi chậm hơn người. Khi Hạnh Tấn 
về Dehli mới nghe Thượng Tọa Chơn Thiện báo tin là đã 
nói chuyện với tôi qua điện thoại mới biết rằng có điện 
tín, bảo chú về vì thân mẫu đau nặng. Chú lo giấy tờ máy 
bay để về trong khi đó vẫn chưa nhận điện tín, nhưng qua 
Thầy Chơn Thiện báo tin chú đã tỏ rõ mọi việc. 

Lúc ấy là 15 giờ 30 phút ngày 26/12/1993, chúng tôi 
đã có mặt tại giường bệnh của đạo hữu Diệu Thanh, 
thân mẫu của Hạnh Tấn. Hai cô con gái của bà cũng 
đang hiện diện. 

Tôi thấy bà vẫn còn khỏe, khi trông thấy tôi, các cô 
con gái đã đánh thức bà dậy. Nhác trông hai bàn tay, tôi 
thấy sự chết chắc cũng gần kề. Ngôi một hồi lâu, chờ cho 
bà khỏe, nhưng không khỏe hơn. Chúng tôi bắt đầu tụng 
một thời kinh cầu an. Thời kinh mới đến giữa chừng, thì 


30 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


mắt bà bắt đầu từ từ nhắm lại, các con của bà đưa tay 
lên mũi bà thì không còn hơi thở nữa, tôi bắt đầu tụng 
sang chú vãng sanh và Bát-nhã, thay vì cầu an chuyển 
thành cầu siêu. Sau đó tôi nói một ít ý nghĩa về sự vô 
thường của cuộc đời, khi thân trung ấm của bà trong 
giai đoạn tốt nhất, nghĩa là khi tâm thức mới lìa trần. 


Cái chết và sự sống rõ ràng quá và kề cận quá nhưng 
có mấy người để ý đâu. Sống cứ lo tranh nhau từng tiếng 
nói, gom góp từng đống bạc đống vàng, để rồi một ngày nào 
đó, chẳng biết là bao lâu khi hơi thở không còn nữa, nhưng 
đâu có ai biết lo trước về sự chết đâu. Tôi nghĩ bà Diệu 
Thanh cũng không tin là mình phải chết, nhưng sự chết 
như bà ta cũng rất ít người có được. Phải chăng nhờ pháp 
Phật nhiệm mầu đã cảm hóa bà ta và nhờ có người con đi 
tu nên người mẹ hưởng được một phần phước báu? Chết 
thì ai cũng chết, nhưng có nhiều cái chết rất có ý nghĩa. Tôi 
đi cả hằng ngàn đám ma, nhưng chưa có một cái chết nào 
an nhiên tự tại như cái chết này. Nhưng dẫu sao nó cũng 
chỉ nằm trong cái vô thường của cuộc đời mà thôi. 


Cái chết thứ hai của Phật tử Lâm Đạo Tứ, pháp danh 
Thiện Niệm, ở Speyer cũng là một cái chết đáng nói. 


Sau khi đi Úc về ngày 20/1/94 thì tôi nhận được điện 
thoại từ gia đình gọi đến nói là Tứ đang bịnh nặng. Bịnh 
sưng cơ tìm và đang muốn ấn tống Kinh Dược Sư cũng 
như nhờ tôi xuống quy y cho Tứ và cho gia đình. Tứ 
đã ăn chay được 4 năm trường và đang đi làm cho một 
cơ quan từ thiện Thiên Chúa giáo tại Speyer. Gia đình 
cũng như cá nhân Tứ đóng góp rất nhiều cho chùa Viên 
Giác, nên tôi cũng có bổn phận hướng dẫn thật cặn kẽ 


31 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


những gì mà gia đình cần. Có một điều cũng hết sức 
quan trọng, theo gia đình cho biết là Tứ không chịu ăn 
mặn trong khi bịnh, mặc dầu bác sĩ đã khuyên. Gia đình 
có hỏi ý tôi. Tôi dẫn giải theo Luật Tạng, chứ không phải 
ý riêng của mình rằng tất cả mọi trường hợp đều có lỗi, 
nhưng trừ khi bịnh nặng theo lời khuyên của bác sĩ có 
thể dùng để lành bịnh, sau khi khỏi bệnh ăn chay lại 
cũng không sao. Thế là Tứ dùng mặn trở lại, mặc dầu 
trong tâm ý cũng không thấy thích thú mấy. 


Sau Tết một tuần, vào ngày 18/2/94 tôi đến nhà để 
làm lễ quy y cho gia đình và cho một vị thọ Bồ Tát giới 
tại gia, sau đó tranh thủ thời giờ đến bệnh viện để thăm 
Tứ và nói về chuyện vô thường của cuộc đời. Khi các anh 
em của Tứ đưa tôi đến bệnh viện, Tứ còn khỏe lắm, thò 
tay vào túi áo lấy ra một phong bì đỏ, trong ấy có nhiều 
tờ giấy bạc thật mới tỉnh của thân nhân mới lì-xì cho Tứ 
vào dịp Tết. Tất cả 100 Đức Mã, hai tay Tứ cầm phong 
bì trao cho tôi và nói rằng: 


- Bạch Thầy, cơn quốc nạn và pháp nạn bên nhà chưa 
sáng sủa, kính nhờ Thầy chuyển giùm số tiền này về để 
con giúp quý Thầy bên nhà. 


Tôi cầm phong bao lì-xì mà lòng nghẹn ngào khó tả. 
Đau khi nói chuyện với Tứ độ 30 phút về vô thường, về 
khổ, không, vô ngã, tôi trao phái quy y cho Tứ với pháp 
danh Thiện Niệm. Tứ rất vui nhận được pháp danh đó 
và tôi có nói với Tứ rằng: 

- Quả thật ở đời có rất nhiều người thân thể vẫn còn 
sống nhưng tâm họ bịnh hoạn vô cùng, trong khi Tứ thì 
khác, tuy thân bịnh nhưng tâm chẳng bịnh chút nào. 


32 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


Tứ vui vẻ nhìn tôi và cầm tay tôi rà vào lồng ngực với 
quả tim còn nóng hổi để cảm nhận được rằng bệnh sưng 
cơ tìm là bệnh càng khó trị và không thể nào sống lâu 
hơn nữa. 


Lần này tôi cũng để ý đến hai bàn tay của Tứ trông 
giống của bà Diệu Thanh, thân mẫu của Hạnh Tấn, nên 
tôi có hỏi một câu cuối cùng là: Tứ có muốn nói gì nữa 
không? 

Tứ bảo rằng: 

- Nếu con có mệnh hệ nào, xin Thầy xuống giúp con. 

Chỉ đơn giản có thế thôi, rồi tôi ra về. 

Sau đó 2 hôm, vào buổi tối ngày 20 tháng 2 năm 
1994, trong khi chờ xem phim Đại Hàn trên đài truyền 
hình ZDF về một đề tài rất hay mang tên là “Con Đường 
Đi Đến Sự Giác Ngộ” vào lúc 23 giờ 30, ngay lúc ấy tôi 
nhận được tin Tứ mất và tôi hướng dẫn mọi việc cần 
thiết cho việc tẩn liệm cũng như cho gia đình biết rằng 
ngày 25/2/1994 sẽ là ngày an táng Tứ, tôi sẽ có mặt tại 
Đpeyer theo như điều nguyện ước của Tứ. Thế là một sự 
ra đi nữa đã đến một cách đột ngột, Tứ mới chỉ 27 tuổi 
đời, lứa tuổi còn đẹp lắm nhưng mấy ai đã ngờ. 


Trong 2 tiếng đồng hồ xem phim, tôi đã liên tưởng 
đến sự chết rất nhiều, nhất là về cái chết của Tứ. Nội 
dung của phim không có gì đặc biệt, nhưng vì sự có mặt 
của một phim mang tên là “Little Buddha” được trình 
chiếu khắp nơi tại Âu Châu đã làm cho người ta bỏ đạo 
Chúa theo Đạo Phật rất nhiều, nên trên đài truyền hình 
liên tiếp chiếu nhiều phim về Đạo Phật để rộng đường 
dư luận trong quần chúng. Khi thấy tựa đề phim rất 


33 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


hay, nhưng tôi cũng nghi là chắc có gì không ổn nên mới 
đem chiếu vào giờ này như phim của Phật Giáo Đại Hàn 
lần trước cách đây mười mấy năm và tôi đã có lần xem 
cũng như viết trên Viên Giác trong mục: “Đường Không 
Biên Giới”. Hoặc giả họ không muốn cho nhiều người 
biết đến Đạo Phật chăng? 

Câu chuyện được dựng thành phim như sau: 

“Có một cô gái nọ trước khi có ý định xuất gia đã ăn 
nằm với một thanh niên, nhưng không được gia đình 
đồng ý. Cô ta vào một Ni Viện ở Đại Hàn để xin phép 
đi tu. Cùng lúc với cô cũng có 2 người khác được phép 
xuống tóc, nhưng cô thì không, trong khi đó vị Sư Nữ 
trụ trì rất mến thương cô và muốn độ cô qua các cuộc 
hạch hỏi về sự sanh cũng như sự tử. Cuối cùng vị Sư 
trưởng ấy cho cô xuất gia và sau một thời gian tu học tại 
chùa, cô đã được đi học ở Đại Học Phật Học. Trong thời 
gian đi học, nhiều người đã tranh luận về giáo lý với cô, 
cô đuối lý nên về chùa tìm học thêm nơi Sư phụ. Trong 
thời gian cô ở chùa có một chàng lãng tử hay say rượu 
đến chùa quấy phá ni chúng và chính cô là người bị thử 
thách nhiều nhứt. Trong khi cô lạy sám hối hết ngàn 
lạy này đến ngàn lạy khác, thì anh chàng say rượu kia 
động lòng dục vọng đã tìm cách cưỡng bức, nhưng kịp 
có người ngăn cản. Cuối cùng vị n1 trẻ kia cũng muốn 
độ cho chàng lãng tử kia trở về con đường chơn chánh, 
nhưng vì nội lực chưa định thì làm sao hàng được ngoại 
ma? Chính cô đã mang tâm Bồ Tát muốn giúp cho một 
người sống cho đáng con người, nhưng người bị cảm hóa 
không phải là kẻ thế gian kia mà chính cô là người đã bị 
đồng hóa bởi cuộc đời vui ít khổ nhiều ấy.” 


34 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


Mấy màn làm tình quá táo bạo đã được màn ảnh tivi 
phanh phui chẳng biết để làm gì? Không biết tại sao 
Phật Giáo Đại Hàn chẳng có thái độ về phim này? Ít 
nhất đây là lần thứ 2 tại nước Đức đã chiếu những phim 
không ích gì cho Phật Giáo! 


Thế rồi cô ta buồn bã trở về chùa. Vị Sư nữ trả lại mũ 
nón ngày xưa để cô trở lại với cuộc đời trần thế. Cô ta đi 
làm y tá cũng mang Bồ Tát hạnh đi vào cuộc đời, nhưng 
cũng không giúp được nhân sinh bao nhiêu. Chồng cô 
càng ngày càng say sưa nghiện ngập và cuối cùng thì 
chết trong một cuộc làm tình. VỊ ni cô hoàn tục đã nuôi 
con cho khôn lớn, trong lúc đó tại chốn núi đồi hẻo lánh 
kia Ni chúng vẫn tu hành, nhưng cũng không qua khỏi 
những thử thách của cuộc đời. Sau đó cô y tá ấy thành 
thân với một người chồng khác, nhưng vẫn không có 
hạnh phúc. Trong khi đó vị Sư nữ trụ trì sắp viên tịch, 
có ý nhắn cô về để nhờ các Sư trưởng, Sư muội giúp đỡ 
cô để trở về con đường như hạnh nguyện lúc ban đầu của 
cô đã đi. 

Vị Sư nữ có căn dặn lại rằng: 


“Thân xác vốn vô thường, sau khi hỏa thiêu xong nên 
đem tro xương còn lại ném vào hư không để những gì 
của cát bụi hãy trả về với cát bụi.” Lễ trà tỳ lửa cháy 
ngất trời. A1 ai cũng cảm thương cho một vị Sư chân 
chánh đã suốt đời vì đạo hy sinh. 

Còn cô tu nữ ra đời kia chỉ chờ cho mọi người ra về, 
nhặt lại đống tro tàn của Sư phụ, để được một người bạn 
tu thuở trước dạy cho một bài học trong kinh Bát Nhã 
về có và không, về vô thường, vô ngã. Câu chuyện chấm 
dứt tại đó sau 2 tiếng đồng hồ trình chiếu. 


35 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Không biết mọi người xem phim nghĩ sao, còn tôi chỉ 
có 2 chữ để kết luận, đó là “vô nghĩa”. Phim không mang 
đến một sự giác ngộ nào cả, tại sao lấy tên là Con Đường 
Đi Đến Sự Giác Ngộ? Cũng như phim trước nói về sự đọa 
lạc của một người tăng sĩ nhưng lại lấy tên là Hoa Mạn 
Đà La? Tôi không biết những phim như thế các vị Sư 
Đại Hàn có được biết trước khi cho trình chiếu không? 


Khoảng 1 giờ 30 phút khuya phim mới chiếu xong, 
tôi uể oải lên giường, nhưng tâm thức cứ nhớ mãi về cái 
chết của Tứ và về cuốn phim vô duyên ấy. 

Ngày 25/2/1994, tôi có mặt ở nhà Tứ để làm lễ phục 
tang và sau đó ra nhà quàng để làm lễ tiễn đưa lần cuốt. 
Cả một nhà quàng rộng lớn nhưng không còn chỗ ngồi. 
Có lẽ phải trên 100 người đi đưa và có hơn một nửa là 
người Đức. Tôi tụng kinh, làm lễ chú nguyện và nói về ý 
nghĩa vô thường bằng tiếng Việt và tiếng Đức cho những 
người Đức dự lễ nghe và chung lời cầu nguyện. 


Sau khi Tứ đã nằm yên dưới lòng đất, mọi người ra 
về và tôi cũng thế. Khi về đến nhà, tôi làm lễ trí linh 
và tối đó giảng một thời pháp cho mọi người trong xóm 
nghe rồi hôm sau làm lễ sơ thất cho Tứ. 

Ở đây có điều đáng nói là tất cả số tiền đi điếu của 
bà con bạn hữu xa gần độ 3.050 Đức Mã, gia đình muốn 
hồi hướng về chùa Viên Giác 1.000 Đức Mã, số còn lại 
nhân lúc tôi đi Tích Lan giúp làm phước cúng dường nơi 
các chùa tại đây cho Tứ cũng như giúp đố cho các trẻ em 
mồ côi và những người già. Số tiền trên đổi được 56.000 
rubie. Với số tiền này một người lao động bình thường ở 
Tích Lan suốt cả năm trường cũng không thể dành dụm 


36 


XỨ PHẬT NHIỆM MẦU 


được. Vì thế khi làm một cử chỉ nào dầu nhỏ nhặt nhất 
như cho một người mẹ ăn xin, khi cho ð rubie hoặc khi 
cúng dường cho các vị Sư và các chùa bằng một hay hai 
ngàn rubie, tôi đều hồi hướng cho Phật tử Lâm Đạo Tứ, 
pháp danh Thiện Niệm được cao đăng Phật quốc. Điều 
đó tôi cũng phải cảm ơn Phật tử Thiện Niệm và gia đình 
đã tạo cho tôi có một duyên lành với Phật pháp tại xứ 
này. 


Một điều khác, chính nhờ cái chết của Tứ mà nhiều 
người đã theo đạo khác xưa nay, bây giờ đã trở về với 
Đạo Phật. Người ta theo vì bổn phận, vì trách nhiệm với 
gia đình hay vì một lý do nào đó, nhưng nay tất cả không 
phải thế. Chính niềm tin mới là cuộc sống của tâm linh, 
là sự giải thoát của linh hồn, còn tình yêu, vật chất, sắc 
đẹp v.v... nó chỉ ở trong sự giới hạn của cuộc đời. 


Qua hai cái chết của 2 người ở hai hoàn cảnh khác 
nhau lồng vào trong 2 chuyến hành hương có ý nghĩa 
của tôi, nên tôi quyết đưa vào sách này và lấy tên sách 
là “Giữa Chốn Cung Vàng”, tường thuật lại chuyến đi 
đầy ý nghĩa này. 


37 


38 


TR0NG CUỘG HẦNH TRÌNH 


ào ngày 6 tháng 3 năm 1994, chuyến xe hơi 

nối liền giữa tu viện Piriven ở Weliweriya 
đến cựu cố đô Anuradhapura, xa chừng 270 km nhưng 
phải mất gần 8 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được tu 
viện ở gần cố đô này. 

Trên chuyến hành hương này có Đại Đức Seelawansa 
với tôi, một chú sa-di đi theo để giúp vài công việc cần 
thiết và một gia đình Phật tử lái xe gồm 6 người, cộng 
chung là 9 người cả thảy trên một xe minl bus loại của 
Nhật. 


Trên đường đi gặp toàn cây trái của quê hương 
mình. Nào xoài, nào ổi, nào mít, nào mãng cầu ta, đu 
đủ, chuối... đủ loại, cũng như những trái thơm ngọt ngào 
mát lịm đã làm cho chuyến hành hương càng thêm ý 
nghĩa. Có những cây mít có hàng trăm trái, tôi đã chụp 
hình. Có những đám ruộng có trâu đang ăn cỏ cùng vài 
con cò nhởn nha tìm lúa rụng sau mùa gặt, tôi cũng đã 
cố làm sao chụp hình cho được để nhớ lại một thời cách 
đây ba bốn chục năm trước, tôi cũng là một chú bé nhà 
quê, rất quen thuộc với những cảnh ruộng đồng này. Tôi 
đứng trong ruộng lúa, thơm mùi lúa chín, nghe như quê 
hương mình gần gũi đâu đây. Nhìn đàn cò trắng sắp 
hàng thẳng tắp bay về một phương trời vô định, tôi đã 
nhớ về quê hương và bè bạn rất nhiều. 


39 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Câu ấu đủ sâu trái 





TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


Tối đó chúng tôi đến một tu viện gần kinh đô, thi 
lễ với Đại Sư trụ trì, nguyên là vị thầy cũ của Đại Đức 
Beelawansa. Ngài rất từ bi và mẫn cán. Tại đây tôi được 
săn sóc tận tình và cũng được các chú sa-di rất tò mò 
nhìn và cười chứ tuyệt nhiên không nói lời nào cả. 

Ngày hôm sau, 7/2/1994, chúng tôi được đưa đi 
xem cựu kinh đô này. Anuradhapura nằm về phía bắc 
Colombo, do Thái tử VijJaya thuộc dòng Sinhala thành 
lập và sau đó vua Pandukabhaya biến thành kinh đô 
năm 380 trước Tây lịch. Nơi đây có nhiều chùa tháp của 
Phật giáo Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa. Có tượng Đức 
Phật nhập định rất nổi tiếng, có hồ tắm của chư Tăng và 
đặc biệt có cây Bồ-đề đã tổn tại gần 2.300 năm lịch sử, 
do Sư Cô Công Chúa Sanghamitta, con gái vua A Dục 
và em ruột Thái Tử Mahinda mang đến, và nhánh cây 
này được chiết từ cành cây mẹ ở cây . Bồ-đề nơi Đức Phật 
thành đạo tại Bồ-đề Đạo Tràng nơi Ấn Độ. Cây Bồ-đề tại 
Bồ-đề Đạo Tràng đã bị 2 lần chặt phá! và nay vẫn còn, 
cũng là một cây rất linh thiêng đối với các Phật tử hành 
hương về xứ Ấn. Ở Tích Lan, cây Bồ-đề tại đây được 
dân chúng xem như một bảo vật linh thiêng mà thế giới 
không nơi nào có được. 

Chúng tôi đến đó vào lúc 13 giờ trưa, bị đóng cửa và 
chờ đến 14 giờ mới vào đảnh lễ được. Khi vào đến thánh 
địa này, tôi đã tụng kinh cầu nguyện cho quê mẹ và Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sớm có hòa bình an 
lạc trong khi truyền đạo giải thoát vô ngã cho dân mình. 

Khi lên nơi gốc chánh để lễ bái, tôi đã trông thấy một 
số người theo Ân Độ giáo đã cầu đảo cho các cặp vợ chồng 


1 Xem sách Lòng Từ Đức Phật của cùng tác giả. 


41 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


tại đây. Quả thật ở đâu cũng vậy, Ấn Độ cũng thế mà Tích 
Lan cũng không tránh được vấn đề này, bất cứ nơi nào có 
những thánh địa của Phật Giáo, người theo Ấn Giáo đều 
tìm cách chen chân vào. Họ lý luận rằng Đức Phật đến từ 
Ấn Giáo và cũng là một vị thần của Ấn Độ giáo, nên họ 
nghĩ là Phật Giáo cũng là Ấn Giáo. Chung quanh gốc Bồ- 
đề này được bao bọc bởi những cây trụ vàng rất kiên cố, 
sặc sỡ. Những trụ này được dựng vào năm 1966. Gốc cây 
này đã tổn tại 2.300 năm, nhưng so với gốc cây Bồ-đề tại 
Ấn Độ đã bị chặt phá 2 lần nhưng vẫn còn nhỏ hơn, có lẽ 
tại đất Tích Lan không tốt mấy và không được tưới nước 
thường xuyên nên mới như vậy chăng? 


Tại vườn Kỳ Viên nơi thành Xá Vệ cũng có một cây 
Bồ-đề mang tên là cây Bồ-đề A-nan cũng được chiết từ 
cây chính tại Bồ-đề Đạo Tràng đem trồng, nhưng so với 
cây tại Tích Lan cũng còn nhỏ hơn rất nhiều. 





Giữa đông ruộng thanh bình 


42 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


* 
_. 


= (+ ễ tộ káP NI JZ 


na IVIÌNI —- 


IÑI 





Ngọn tháp Đại thừa 


Tôi đi chầm chậm bên đại tháp và nhặt được 3 lá 
vàng rơi từ chính gốc cây mẹ có 2.300 năm lịch sử ấy, 
đem về Đức để tôn thờ chung với lá Sésam trong rừng 
nơi Đức Phật đã có lần giảng cho các đệ tử khi còn tại 
thế mà nhân chuyến hành hương Ấn Độ hồi năm 1989 
tôi đã nhặt được đem về. 


Sau đó chúng tôi đến đảnh lễ ngôi chùa cũ nhất trong 
một động đá có 2.300 năm lịch sử. Chính Sư Cô Công 
Chúa Sanghamitta con vua A Dục đã ở đây và Thái Tử 
Mahinda cũng đã nhiều lần đến đây cầu nguyện. 

Đến đó chúng tôi gặp một phái đoàn người Pháp do 
một người Việt Nam hướng dẫn. Quả cũng lạ đời, tôi 
không nghĩ là tôi có thể dùng tiếng Việt ở nơi đây, ngoại 
trừ tiếng Anh và tiếng Đức, nhưng điều đó đã trở thành 


43 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Tượng Phật nhập định 


hiện thực. Nhìn vóc dáng của ông ta cũng độ tuổi lục 
tuần, lai Pháp, và nói tiếng Việt hơi cứng giọng. Ông ta 
bảo rằng ông đã ở xứ Pháp lâu năm và hướng dẫn đoàn 
hành hương về thăm Việt Nam trước khi sang đây. 


Nhìn người mà nghĩ đến thân phận mình, xa nước 
cũng đã 22 năm rồi nhưng chưa có lần nào đặt chân về 
quê mẹ, ngoại trừ năm 1974 từ Nhật về chỉ được một 
tháng. Hơn 20 năm xa quê, biết bao nhiêu thương nhớ, 
nhưng có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhìn người Việt Nam tóc bạc 
lai Pháp vẫn còn có cơ hội để trở lại thăm quê hương 
sau mấy mươi năm xa cách, thì tôi vẫn còn được một 
niềm tin vào một ngày nào đó để về thăm cố quốc. Một 
con chim nhạn lạc đàn vẫn muốn nhập vào đàn cũ để 
cùng bay, huống chỉ con người, sao có thể không nhớ quê 
hương xứ sở? Đúng là một việc đáng buồn. Con thỏ chết 


44 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 





còn tự quay đầu về hướng núi, nơi từ đó nó đã ra đi. Con 
người ít ra cũng phải giống như hoa hướng dương, khi 
còn sống lúc nào cũng phải hướng về mặt trời; khi chết 
đi, tuy chưa làm tròn điều nguyện ước nhưng cũng phải 
nuôi thêm những hạt giống để thế hệ mai sau tiếp tục 
xoay về hướng mặt trời. 


Tôi đã có nhiều lần tiếp chuyện với Sư Cô Aya Khema, 
một người Đức gốc Do Thái sinh ra tại Đức, lớn lên theo 
học tại Mỹ và Trung Hoa, đến khi tuổi về già xuất gia 
học đạo tại Tích Lan, Thái Lan, hành đạo tại Úc Đại 
Lợi, nhưng đến tuổi xế chiều, người đã về lại Allgau gần 
Muenchen là quê hương cũ của song thân để tham thiền 
nhập định và an hưởng tuổi già chờ ngày viên tịch. Quả 
thật quê hương là cái gì mà ít a1 định nghĩa được. 





Cây bô-đê đã 2.300 năm tuổi 


45 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Chiều ngày 7/2/1994, chúng tôi trên đường đi đến 
kinh đô thứ 2 tên là Polonnaruwa. Từ Anuradhapura 
đến Polonnaruwa, đường xa chừng 233 cây số nhưng 
phải mất khoảng 6 tiếng đồng hồ. 


=4 
` 
Độ) 


"» 





Tượng thờ Sư cô Công chúa Sanghamitta con 0ua A-dục 


46 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


Trên đường về quê của Đại Đức Seelawansa, chúng 
tôi đã ghé thăm một tượng Phật tại Aukana cao 12 mét, 
tạc vào thế kỷ 11, bằng một loại đá đẹp nhất Á Châu. 
Ö đây tôi đã gặp một người Đức già muốn nhận Á Châu 
làm quê hương tâm linh của ông ta. 

Ông ta kể về việc sang thăm Việt Nam và các nước Á 
Châu rồi nói với tôi: 

- Tất cả chúng ta đều cùng nguồn gốc - là con người 
- không nên phân biệt Âu, Á. 

Sau khi tiếp chuyện với ông, chúng tôi lên đường đi 
về quê hương của Đại Đức Seelawansa. Đại Đức có hoàn 
cảnh giống hệt tôi, sinh ra từ chốn đồng khô cỏ cháy, 
lớn lên có duyên lành với Phật Pháp, nên đã vào chùa 
ở từ năm 11 tuổi và đến nay đã 40 tuổi đời, sau 29 năm 
tu niệm. Được đi du học sang Áo và khi đến Áo chỉ còn 
trong túi khoảng 300 Đức Mã. 





Ngôi chùa cổ nhất tại Tích Lan uới 2.300 năm tuổi 


47 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Sau 11 năm ở Áo, Đại Đức đã làm xong luận án Tiến 
Sĩ và đang dạy tại Đại Học ở đây mỗi tuần một vài giờ cho 
các sinh viên học về Phật Giáo cũng như triết học Đông 
Phương. Tại Wien, Đại Đức cũng có một thiền đường nhỏ 
hướng dẫn các Phật tử Áo tu thiền. Thỉnh thoảng cũng 
có một vài Phật tử Việt Nam đến đó để học đạo. 


Đi đến đâu Đại Đức không tự xưng mình là Tiến Sĩ và 
Giáo sư Đại Học tại Wien, mà rất khiêm nhường và giữ 
đúng khuôn phép của thiền môn, luôn luôn tôn kính các 
bậc trưởng thượng, chẳng có gì là kiểu cách của một người 
trí thức như một số người trí thức khác. A1 có tò mò hỏi 
đến chức vụ hay học vị, Đại Đức chỉ trả lời bằng cách mỉm 
cười, có tức không theo tinh thần Bát-nhã là xong. 


Đại Đức làm mọi chuyện mà mọi người khó tin khi 
về nhà anh chị, như khi còn là một chú bé. Đại Đức rất 





Những người Pháp trong đoàn hành hương 


48 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


hãnh điện về nơi sinh trưởng của mình, mặc dầu đồng 
quê chẳng có gì cả. Nhưng chính quê hương ấy đã nuôi 
lớn và dưỡng dục nên bậc nhân tài này. Đại Đức rất ít 
nói về mình, quả đây cũng là tinh thần vô ngã thực sự 
của Đạo Phật. Đại Đức có bảo tôi là cũng đừng nên viết 
tốt hoàn toàn về Tích Lan mà ở đâu cũng có những mặt 
xấu. Tôi hoàn toàn đồng ý về điều đó. Việt Nam ta vẫn 
thường có câu: 


“Ở đâu cũng có anh hùng, 

Ở đâu cũng có kẻ khùng người điên.” 

Trong thế giới Ta-bà đầy khổ lụy này làm sao có sự 
toàn thiện. Thậm chí cái xấu ác có lẽ nhiều hơn, nhưng 
tôi chủ trương nhìn cái đẹp của con người trước, nên cái 
xấu chỉ là điều phụ thuộc của vấn đề. Người Nhật khi chỉ 
những vị tu sĩ tu hành không chơn chánh thường nói câu: 
“NÑamagusa bozù” - nghĩa là “người tu thiếu chín chắn”. 


Ở Tích Lan cũng có lắm người lợi dụng đạo, lợi dụng 
chiếc áo tu hành để làm lợi riêng cho mình, nên khi đến 
xin ở tạm một vài nơi chùa chiền hẳn hoi, các vị Sư trụ 
trì vẫn có tâm dè dặt. Nhưng khi nghe nói tôi từ Âu 
Châu đến, có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, đa số đã 
hoan hỷ gọi mời. 


Phải thành thật mà nói, chính phủ Tích Lan đã lo 
cho dân họ rất nhiều. Bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào 
cũng có điện và nước. Hầu như nhà nào cũng có tủ lạnh, 
một số nhà có tivi và vidéo cassette. Dầu là nhà quê đi 
chăng nữa, ở đâu cũng có nhà vệ sinh riêng, không đi 
ra đồng bừa bãi như Ân Độ hoặc miền Trung xứ mình. 
Thành thị thì ở đâu cũng vậy, nhưng điều ở đây muốn 


49 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


nói là nhà quê mà đầy đủ tiện nghi như thế thì quả là 
một xã hội lý tưởng. 

Dọc theo các quốc lộ đều có những giếng nước. Dân 
chúng nhà nào không có giếng cứ đến đó lấy nước mang 
về. Người Tích Lan ít đội đồ trên đầu, mang trên lưng 
hay gánh nước như mình, mà thường đeo hủ nước bên 
hông. Hủ nước có hình một cái tĩn nhỏ, có đầu và miệng 
rất nhỏ để dễ ôm, còn phần thân và đáy tĩn rất lớn, 
thường hay làm bằng nhôm. 


Chỉ có vấn đề vệ sinh là đáng lưu ý vì bụi bặm quá 
nhiều và người dân có thói quen đụng đâu là xả rác đó. 
Điều đó tôi không quen làm nên thấy hơi khó chịu. Nếu 
nhà quê và thành thị đều cải thiện hết các điều kiện này 
thì quả là tuyệt hảo vô cùng. 





Những nisười cùng đi trong chuyến hành ương 


50 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


Tại Việt Nam, hơn 30 năm về trước, nơi đồng quê tôi 
ở vẫn chong đèn dầu, chưa có điện nước gì cả. Và bây giờ 
sau 30 năm với mọi diễn biến bể dâu của lịch sử, không 
biết Việt Nam có đỡ hơn xưa? 


Khi còn nhỏ khoảng 8, 9 tuổi, lúc tôi theo mẹ đi chùa 
thấy các nhà trong làng mỗi tháng đong một hay hai lon 
gạo gọi là gạo tiết kiệm để cúng vào quỹ Giáo Hội. Điều ấy 
thật đẹp biết bao. Vì nhà quê ngoài những thổ sản như gạo, 
bí, bầu... khó có nguồn thu nhập nào khác có tiền để dâng 
lên Tam Bảo. Thỉnh thoảng có một số quý Thầy về vùng 
quê hẻo lánh thuyết pháp và khi các chùa Tỉnh, chùa Tổ 
có lễ lạt gì, họ gồng gánh bí, bầu về để cúng dường. Những 
điều ấy nói lên mối đạo tình vô cùng thắm thiết. 


Các chùa làng ngày xưa như nơi tôi ở vẫn chưa có 
Thầy hay Sư Cô trụ trì, nhưng bây giờ thì đã có. Thỉnh 
thoảng tôi vẫn nhận được thư kêu gọi của một số quý 
Thầy, Sư Cô tại các nơi này để trùng tu chánh điện hoặc 
làm nhà giảng v.v... Tôi đã giúp đỡ họ và có lẽ trong vài 
năm nữa tôi và một số quý Thầy tại quê hương xứ Quảng 
sẽ vận động xây lại chùa Tổ Chúc Thánh tại Hội An, 
Quảng Nam, cho thực sự xứng danh là chốn Tổ muôn 
đời. Vì nơi đây đã tạo ra không biết bao nhiêu là bậc danh 
Tăng, chân Tăng và cao Tăng cho khắp nước. Không chỉ 
phụng sự cho quê hương xứ Quảng mà cho toàn cõi Việt 
Nam và xa hơn là nhiều nơi trên thế giới. Các bậc tôn 
túc trong Hội Đồng Lưỡng Viện Hóa Đạo không ít thì 
nhiều đều có quan hệ với chốn Tổ Chúc Thánh ngày nay. 
Người ta bảo chim có tổ người có tông cũng trong ý nghĩa 
ấy. Nếu người xứ Quảng không đứng ra lo cho xứ Quảng 
trước thì thử hỏi ai sẽ lo đây? Nói như thế cũng không 


51 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


























phải để phân biệt vùng miền Nam Trung Bắc, vì tất cả 
chúng ta là người Phật tử Việt Nam, nhưng mỗi nơi đều 
có điểm riêng đặc biệt, hãy duy trì, phát triển và hãnh 
diện về từng địa phương của mình. Đó cũng là một mỹ 
tục đáng nên gìn giữ vậy. 


Đi đến nhiều nơi tại quê hương của Đại Đức 
Seelawansa, tôi thấy một số dây nhợ trắng treo khắp 
đường làng cùng cờ xí cũng màu trắng. Tôi hỏi Đại Đức 
đó là hiệu lịnh gì. Đại Đức bảo: 

- Cờ xí và dấu hiệu ấy là để báo tin cho mọi người biết 
rằng trong khu vực này có người vừa mất. 

Ỏ đây họ để tang cũng mặc toàn màu trắng, giống 
hệt Việt Nam mình. Trước huyệt mộ có dựng một huyền 
môn, có lẽ ghi lại tên tuổi của người chết. Người giàu 
thì có bia mả đàng hoàng. Kẻ nghèo chỉ có ba tấc đất 





Bên ruộng lúa đông quê 


52 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


và thân cát bụi trả về cát bụi. Theo Phật giáo, thân thể 
con người được cấu tạo bởi bốn chất lớn là đất, nước, lửa, 
gió, khi chết đi thì bốn phần này cũng trả về với thiên 
nhiên. Cũng như nước bốc hơi từ biển biến thành mây, 
tạo thành mưa, mưa chảy ra sông, hồ, ao, biển... lại theo 
luật tuần hoàn của tạo hóa mà sanh diệt có không. Cuộc 
đời thật chẳng có gì tổn tại lâu dài cả, đúng như lẽ vô 
thường của nhà Phật. 


Ở miền quê Tích Lan, đàn ông ăn trầu còn đàn bà thì 
rất hiếm. Ngay cả các vị tăng sĩ cũng hay ăn trầu như 
người thường vào các buổi chiều rảnh rỗi. Cau, trầu, vôi 
là ba loại mà các vị lớn tuổi thường để nơi đầu giường, có 
cả cối giã trầu và ống nhổ như ở Việt Nam ngày xưa. Các 
vị có bảo tôi ăn thử, nhưng ngại vì không quen nên thôi. 


Tắm ở nhà quê cũng đơn giản lắm, chỉ ra giếng múc 
nước lạnh xối lên mình, chà xà phòng và kỳ cọ là xong, 
không cầu kỳ như Âu Châu hay Nhật Bản. Khi chưa đi 
xuất gia, tôi cũng tắm theo cách này. Bây giờ lặp lại thấy 
vui vui, nhưng có vẻ hơi xa lạ. 


Sau một đêm và nửa ngày thăm viếng quê hương của 
Đại Đức Seelawansa, chúng tôi đã lên đường và các cháu 
của Đại Đức cũng như người nhà ra đảnh lễ sát chân tôi, 
làm tôi cảm động vô cùng và nhớ đến gia đình tôi. Ông 
cụ thân sinh tôi ngày xưa cũng là Phật tử thuần thành, 
ngay cả thân mẫu tôi cũng vậy. Nếu không có những bậc 
sanh thành này thì ngày nay đã không có chúng tôi. 


Chúng tôi rời nhà của Đại Đức Seelawansa đi vào 
cung thành Polonnaruwa để xem một số thánh tích Phật 
Cáo tại đây. 


53 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Chốn cố đô này được xây dựng vào thế kỷ thứ 11, 
rộng đến 5.940 mẫu tây, phải dùng xe hơi mới có thể 
đi hết được mọi chỗ. Nơi nào cũng có chùa tháp và nền 
móng của đền đài cung điện cũ. Nếu so với Việt Nam, 
cố đô Thăng Long cũng được xây dựng vào triều nhà 
Lý (1010-1222), nhưng chốn Thăng Long ngàn năm văn 
vật ấy không biết ngày nay có còn lại gì chăng? Hay chỉ 
còn ngôi chùa Một Cột bé tí teo và những bia đá Tiến 
Sĩ trong đền thờ Văn Miếu cổ? Có thể do chiến tranh 
loạn lạc đã phá hủy đi, nhưng cũng có thể do người Việt 
xưa kia không lưu lại dấu tích lịch sử nào đáng kể, nên 
chẳng có công trình nào nổi bật cho thế giới chú ý và loài 
người ngưỡng mộ. 

Trong chốn cố cung này đặc biệt có dựng tượng Đức 
Thích-ca nhập diệt dài 50 mét và tượng Ngài A-nan 
đứng hầu bên cạnh với vẻ mặt buồn, cao độ 25 mét. Đây 
là những tượng được khắc sâu vào đá núi thiên nhiên, 
nên trải qua cả ngàn năm, với phong sương tuế nguyệt 
nhưng những đường nét điêu khắc vẫn còn sống động và 
rất tuyệt hảo. 


Du khách có thể chụp hình nơi đây, nhưng tuyệt 
nhiên không được quay lưng vào tượng Phật khi chụp 
hình. Tất cả đều phải quay mặt vào hoặc quay mặt 
nghiêng qua chụp mới đúng phép. Những người lính gác 
tại đây sẽ hướng dẫn cho khách du lịch điều đó. Tất cả 
mọi người Tích Lan đều hiểu điều đó, từ chú tiểu rất nhỏ 
hay đứa bé mới biết nói, biết đi, nên không cần sự hướng 
dẫn như vậy. 


Những di tích lịch sử này được Tổ chức UNESCO bảo 
trì với sự đồng ý của chính phủ Tích Lan, nên nơi đâu 


54 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


| SN KH 
1 1A I. ]_— 


li - 
_° 
3 


zzˆ.Z 1s9 


li. sa 


— 
% = 
"`... .:.( ` 
2 Y 
Ă=- 
1H. 


y_— be 


Bảo tháp oà trụ đá 





TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


cũng có lính canh phòng rất cẩn mật. Những người lính 
có nhiệm vụ bảo vệ các di tích lịch sử này. Thông thường 
du khách phải mua vé vào cửa, riêng những vị Sư không 
phải trả tiền khi vào những chỗ này. 


Khi đến bất cứ nơi nào, Đại Đức Seelawansa đều giới 
thiệu tôi là một vị Thầy bên Phật giáo Đại Thừa. Mọi 
người có vẻ lạ lùng khi thấy tôi không mặc y vàng như 
những vị Sư Tích Lan, mà thường chỉ thấy tôi mặc áo 
màu lam hoặc màu nâu. 


Có một hôm, chúng tôi gặp một phái đoàn hành hương 
người Pháp. Họ cũng hỏi chúng tôi về sự giống nhau và 
khác nhau giữa 2 tông phái Đại và Tiểu thừa. Thế rồi 
chúng tôi được họ mời chụp hình chung lưu niệm. Có thể 
khó có cơ hội để họ được gặp cả 2 trường phái cùng một 
lúc như thế này. Chữ Tiểu thừa được dịch từ Hinayana, 
Nguyên thủy là Theravada và Đại thừa là Mahayana. 
Ngày nay chúng tôi, các Tăng sĩ Đại thừa lẫn Tiểu thừa 
vẫn gặp nhau thường xuyên trong các cuộc họp trên thế 
giới, nên ít dùng các danh xưng Tiểu thừa hay Đại thừa 
mà chỉ gọi là Phật thừa (Buddhayana) mà thôi. Vì tất 
cả chúng ta đều là con Phật, nên gọi là Phật thừa có thể 
hay hơn. 

Có nhiều lần Đại Hội Phật Giáo trên thế giới có đề 
nghị những điểm hay như thế này và có lẽ một ngày nào 
đó chúng ta sẽ thực hiện được. Đó là đề nghị rằng tất 
cả tăng sĩ Nam tông nên ăn chay và tất cả các tăng sĩ 
bên Bắc tông nên đắp y vàng như thời Phật còn tại thế. 
Nghĩa là nếu được, trong tương lai tất cả tăng sĩ đều ăn 
chay để thể hiện tình thương của mình đến với muôn 


56 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


loài và khắp nơi trên thế giới chỉ còn thấy chung một 
bóng dáng người tăng sĩ dưới chiếc y vàng thì hay biết 
mấy. Nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được điều 
ấy? Dĩ nhiên, mỗi dân tộc có một phong tục tập quán 
riêng, nên trong một vài chục năm hay một vài thế kỷ 
cũng khó mà thay đổi được. 


Rời cố đô Polonnaruwa, chúng tôi đến Đổi Sư Tử tại 
Sigiriya. Đồi này cao 500 thước, do nhà vua Kasyapa 
xây dựng làm kinh đô từ năm 479 đến 497. Chỉ trong 
thời gian chưa đến 20 năm, nhà vua đã cho xây dựng 
không biết bao nhiêu là công trình nghệ thuật. 


Tương truyền nhà vua là một họa sĩ nên đã biến một 
tảng đá lớn thành một hoàng cung. Không biết ngày xưa 
người ta phải làm thế nào để mang gạch mang đá lên 
tận trên đỉnh đá cao gần 200 mét ấy. Dẫu ngày nay kỹ 
thuật xây dựng có tối tân đi chăng nữa cũng khó thực 
hiện được. Ngày xưa, tất cả đều được điêu khắc bằng 
tay, nhưng chỉ chưa đến 20 năm mà hoàn thành một 
cung điện trên đỉnh núi cao như vậy quả là một phép 
mầu. Khách hành hương phải cực nhọc lắm mới leo lên 
được chốn hoàng cung ấy. Bây giờ chỉ còn lại ghế đá nơi 
vua ngồi ngự yến hay lâm triều, cùng một hồ nước trong 
veo, tuyệt đẹp. Có lẽ ngày xưa các cung tần mỹ nữ đã 
múa hát tại đây cho vua thưởng ngoạn trong khi tắm 
gội, nên cảnh trí thật trang nhã. Nếu so sánh đầu óc của 
người xưa với người đời nay, thật khác xa quá nhiều. 


Bên hông phải của tảng đá còn sót lại 4 bức họa màu 
sắc tươi thắm được chạm vào trong đá, do chính nhà vua 
thủ họa, nên đã được bảo trì cả đội ngũ lính tráng của 


57 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


chính quyền. Họ không cho chụp hình, vì sợ phai màu 
sắc đi. Mặc dầu hơn 1.500 năm rồi nhưng nét họa còn 
tuyệt mỹ lắm. Từ trên đỉnh đá này đi xuống đến chân 
đồi, ít nhất phải đi chừng 400 bậc thang. Đi xuống rất 
dễ dàng, nhưng leo lên không phải dễ. Đường lên sự giải 
thoát chắc còn khó hơn như thế nên rất ít người đi, vì 
khó khăn chập chùng muôn thuở. Còn đường vào cõi đọa 
lạc trầm luân không cần cố gắng hành giả cũng dễ lọt 
vào. Ô hay, đời có nhiều điều đáng nói thay! 


Phái đoàn tiếp tục đi đến địa phương Dambulla nằm 
về miền Trung xứ Tích Lan. Nơi đây là một động đá 
hoàn toàn có tính cách lịch sử của Phật giáo. Tuy không 
thu tiền vào cửa và không có lính gác của chính phủ 
bảo vệ nhưng rất sạch sẽ và trang nghiêm thanh tịnh, 
nhiệm mầu. 





hà 2 LA LẤN VẢ lì tk: % @“ 
l Tọ, _ Ẫ ` "XÒN: lọc h 
T2 N ẢNN., và 'ÁS, _ 


Một bức họa của nhà oua khắc trên oách đá tại đôi Sư Tử 


58 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 





Tượng Phật rất lớn trong tư thế nhập diệt 


Đây là những tượng Phật được tạc vào trong động 
đá rất tuyệt mỹ vào thế ký thứ nhất dưới triều vua 
Valagamba trị vì. Gần 2.000 năm rồi nhưng những tôn 
tượng này tưởng như mới được tạc chừng vài trăm năm. 
Đây có thể nói là một trong những nơi đẹp nhất của xứ 
Tích Lan. Các vị Sư và các Phật tử ngày xưa đã thực 
hiện một công trình mà hậu thế dầu có tài năng đến đâu 
cũng khó có thể thực hiện được. Cả hàng trăm tượng 
Phật lớn nhỏ đủ kiểu và nhiều hình thức khác nhau như 
thuyết pháp, nhập định, nhập diệt, kinh hành v.v... đã 
được những nghệ nhân thời ấy tạo tác một cách rất tài 
tình. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài tượng thần 
của Ân Độ Giáo chen vào. Chẳng biết vì sao có việc này, 
nhưng theo nhiều người có kinh nghiệm cho biết rằng, 
nếu không để Ấn Độ giáo có mặt nơi các thánh tích Phật 


59 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


giáo ấy, họ sẽ tìm cách phá tan tành những di tích lịch 
sử này. Vì vậy phải để họ hiện diện. Đúng ra Phật giáo 
quá từ b1. Đâu có bao giờ chúng ta đòi hỏi điều đó nơi họ? 
Đâu có lúc nào chúng ta đòi hỏi họ phải đặt tượng Đức 
Phật Thích-ca nơi đền thờ của họ? Thế mà nhiều nơi vẫn 
có, vì họ quan niệm rằng Phật cũng là một vị Thánh, 
một vị Bồ Tát trong thánh giáo của họ. 

Chúng tôi gặp một số người Đức và người Áo nơi đây, 
họ chắp tay cung kính chào chúng tôi. Chúng tôi có hỏi 
họ rằng: 


- Chắc quý vị là Phật tử? 
Họ nhẹ nhàng trả lời: 


- Không! Tuy nhiên, chúng tôi rất có cảm tình với 
Phật giáo. 





Đổi Sư Tử uới chiêu cao gân 200 mét 


60 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


Lên đôi S1r Tử 





TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Đúng là phép Phật nhiệm mầu. Phật giáo là một chất 
liệu dưỡng sinh đã làm cho bao nhiêu người được lợi lạc. 
Cho nên phim “Tättle Buddha” do nhà đạo diễn Bertoroci 
người Ÿ, người đã dựng phim Hoàng Đế Cuối Cùng của 
Trung Hoa, thực hiện và cho trình chiếu khắp nơi, đã làm 
cho rất nhiều người Âu Châu đến với Phật Giáo. 

Trong nhiều buổi giảng cho người Đức, tôi vẫn hay 
nói rằng: 

- Nếu ngày xưa Đức Phật sinh tại Âu Châu, có lẽ tất 
cả quý vị đều là Phật tử. 

A1 cũng cười lớn, ra ý hiểu lời tôi nói. 

- Nhưng chẳng may vì Phật sinh ra tại Ấn Độ nên 
đến gần 2.500 năm sau, quý vị mới có cơ duyên tìm hiểu. 
Cũng chẳng muộn màng đâu. Chúng ta phải ví như thế 





Động đá Dambulla 


62 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


. s —=vxz ="-¬<= —r.T 
Ð xỀY Tiên Đề —=« L ~ 
M 
cxe» 


` ~' 

ưi —Ì 
sSà») 

" 


" 
ñ 





Tượng Phật trong động đá 


này thì dễ hiểu. Phật Giáo là một cây đại thọ, gồm rễ và 
gốc mọc tại Á Châu, còn cành và lá cũng như hoa quả 
ngày nay đang đâm chổi nảy lộc tại Âu, Mỹ. Một cây có 
lịch sử 2.500 năm mà cành lá chỉ mới vài trăm năm, quả 
còn rất trẻ, nhưng hy vọng rằng những tĩnh hoa ấy sẽ 
đâm chổi nảy lộc nơi đây. 


Trước khi phim “Little Buddha” được trình chiếu, 
báo chí, truyền thanh, truyền hình đã tìm cách phỏng 
vấn các Phật tử người Đức và báo chí đã loan những 
tin thuận lợi như sau: “Phật Giáo là một Tôn Giáo của 
thế kỷ 21.” Tờ Bildzeitung đã đăng tin rất lớn và những 
hình ảnh trong phim với tựa đề là: “Ngày nay người ta 
quên đi Đức Chúa đã đóng đinh trên thập tự giá và Âu 
Châu đang hướng về một đạo tự cứu mình để được giải 
thoát. Đó là Phật Giáo”. 


63 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Đạo diễn là người Ý, ông ta là một tín đồ Thiên Chúa 
giáo thuần thành, nhưng ông này tin có luân hồi nhân 
quả và Phật tính. Nội dung của phim được lược kể như 
sau: 


“Một vị Sư Tây Tạng nghĩ rằng sau khi Sư phụ mình 
viên tịch, thần thức tái sinh vào nhiều nơi khác nhau, 
đặc biệt là tái sinh làm con của một gia đình người Mỹ. 
Ban đầu thì cha mẹ đứa bé chẳng tin luân hồi là gì và 
chẳng bao giờ hiểu thế nào là kiếp sau. Nhưng người mẹ 
thấy có vẻ khác lạ nên vẫn để ý đến. 


“Lần thứ 2 khi nhà Sư này đến thăm chú bé, có nói 
chuyện cùng cha mẹ chú về việc tái sanh này một lần 
nữa. Trước khi vị Sư ra về có tặng cho chú bé một quyển 
sách về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca và bắt đầu từ 
đó phim được lồng vào cuộc sống của Đức Phật với sự tái 
sanh theo thuyết luân hồi của Phật Giáo. 


“Người cha vẫn không tin về sự tái sanh và một hôm 
dẫn con mình đến Tu Viện của Tây Tạng trên xứ Mỹ, vị 
Sư Tây Tạng đã chứng minh cho người cha thấy rằng sự 
chết không phải là hết, bằng cách lấy một ly nước đập 
bể. Sau đó nhà Sư lấy khăn thấm nước dưới đất và vắt 
thật ráo nước trong khăn còn lại, rồi chỉ cho người cha 
của chú bé. Đó là sự tái sanh. Nghĩa là cái ly kia có bể, ví 
cho thân xác này có chết đi, nước kia biến thể cũng như 
tâm thức của con người trải qua nhiều giai đoạn khác 
nhau, nhưng bây giờ nước vẫn còn tồn tại dưới một dạng 
thái khác. Đây là một ví dụ về sự luân hồi và tái sanh. 


“Một hôm nọ người cha quyết định đưa chú bé sang 
Bhutan, một quốc gia Phật Giáo gần xứ Tây Tạng, để 


64 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


chú bé làm quen với các đền đài cung điện và chùa chiền 
cũ ngày xưa. Đến đây chú bé được gặp một cậu bé và một 
cô gái địa phương khác cũng là phân thân của vị Thầy 
cũ của vị Sư kia. Một cuộc giảo nghiệm được đặt ra là 3 
người ấy ai là vị Sư đã tái sanh, bằng cách để một hàng 4 
cái mũ giống nhau, trong đó có một cái của vị Lạt Ma đã 
viên tịch. Cả 3 đứa bé đều chọn cùng một cái mũ. Nghĩa 
là điều đó đã đúng với sự phân thân. Cuối cùng thì phải 
hỏi “cốt. 'Cốt là một hình thức cầu đảo hơi mang tính mê 
tín đị đoan, nhưng ai có lần đọc quyển Tự Do Trong Lưu 
Đày hay Nước Tôi Và Dân Tôi của Đức Đạt Lai Lạt Ma 
sẽ hiểu về việc này. Chính Đức Đạt Lai Lạt Ma khi có 
những quốc sự khó khăn cũng phải cầu cứu đến “cốt này. 


“Cuối cùng thì “cốt đã cho biết là cả 3 đều là hóa thân 
của vị Sư, Sư phụ của vị Sư đang đi tìm sự hóa thân ấy. 
Khi vị Sư đã làm xong bổn phận của người đệ tử đối với 
Thầy mình, vị Sư này đã đi đảnh lễ 3 hóa thân kia và 
chờ ngày phong thánh cho 3 vị ấy, thì vị Sư kia cũng 
muốn mình trở về với bản lai diện mục của mình và hỏi 
người cha của đứa bé bên Mỹ rằng: “Bây giờ ông đã tin về 
tái sanh chưa? Bây giờ tôi sẽ trở về Tây Tạng. Nói xong, 
vị Sư nhập thiền định và xả báo thân này một cách an 
tường. 


“Sau khi thiêu xong, cốt của vị Sư kia chia làm 3 
phần. Một phần để lại cõi đời, một phần rải vào hư 
không và một phần chú bé tái sanh mang về Mỹ để rải 
vào biển cả.” 

Đó là cốt chính của câu chuyện, còn lịch sử Đức Phật 
Thích-ca, chúng ta ai cũng biết. Tuy nhiên nhà đạo diễn 


65 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


là người Âu nên diễn tả những câu chuyện rất thật mà 
khiến cho người xem trực hiểu được vấn đề. Ví dụ như 
khi Thái Tử dạo chơi 4 cửa thành về, Thái Tử đăm chiêu 
lắm lắm, nhất là sau khi đã thấy rõ cảnh sanh, già, bệnh, 
chết. Theo sách vở chỉ kể vậy thôi, nhưng ở đây nhà đạo 
diễn đã bộc lộ hết được ý nghĩa của sự chết qua sự thể 
hiện tâm tư của mình bằng cách làm cho Thái Tử cũng 
như vua Tịnh Phạn hiểu rõ sự chết là gì, nên đã mang 
một ít tro tàn của một đám thiêu xác về lại cho phụ 
thân, trao ngay cho vua cha và nói cho cha biết rằng: 
“Rồi ra cha và con cũng chỉ còn có thế, thân cát bụi sẽ trả 
về với cát bụi.” Đúng là luật vô thường và cuối cùng Thái 
Tử đã vượt cung thành xuất gia tầm đạo. 


Đa số câu chuyện đều hợp lý, nhưng cũng có vài điểm 
vô lý như đạo diễn muốn diễn tả sự chiến thắng ma quân 





Từ bờ hô nhìn sang nơi thờ xá-lợi răng Phật 


66 


TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 


của Đức Phật để thành Phật như thế nào, lại lổng sự 
hiện diện của 3 đứa trẻ vào đó thật là khó hiểu. Không 
lẽ khi Phật thành đạo đã có 3 đứa trẻ này, là hóa thân 
của vị Sư Tây Tạng kia? Lẽ ra phải để câu chuyện của 
Đức Phật riêng ra đúng là chuyện kể, đừng lồng hình 
ảnh của 3 đứa bé vào thì cuốn phim này rất tuyệt diệu. 


Cuối cùng rồi triết lý Bát-nhã cũng được hiện ra, sắc 
tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức 
diệc phục như thị... 


Cuốn phim được chấm dứt sau 2 giờ trình chiếu đã 
làm cho nhiều người Âu Mỹ hiểu rõ về luân hồi sanh tử 
và về cuộc đời của Đức Phật cách đây 25 thế kỷ. 


Đây là một cuốn phim hay so với nhiều cuốn phim 
Phật giáo khác. Phim đóng rất công phu, tốn kém đến 35 
triệu Mỹ kim. Quả không phải là chuyện thường. Chắc 
chắn phim này sẽ có nhiều giải thưởng như phim trước 
mà nhà đạo diễn đã cho trình chiếu về cuộc đời của vua 
Phổ Nghị, vị Hoàng Đế Cuối Cùng của Trung Quốc. 


Lâu nay tôi vốn ít đi xem phim, dẫu cho đó là phim 
Phật giáo. Kể từ khi ở ngoại quốc đến bây giờ tôi đã xem 
4 phim có ý nghĩa. Khi còn ở Nhật, độ 20 năm trước, tôi 
đã xem phim “Kanrin Osho” - nghĩa là: Giám Châu Hòa 
Thượng - Người đã có công mang Đạo Phật từ Trung 
Quốc về Nhật Bản. Phim ấy cũng rất công phu, không 
kém phim “Little Buddha” là mấy. 


Phim thứ 2 là phim “Ben Hur” nói về cuộc đời của 
Đức Chúa. Phim này xem tại Pháp, rất hay, và phim 
thứ 3 là phim “Gandhi” xem tại Đức và bây g1ờ phim này 


67 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


là phim thứ 4, tôi đã xem 2 lần: một lần tại Pháp xem 
phim nói bằng tiếng Anh phụ đề Pháp ngữ và lần thứ 2 
xem tại Đức nói bằng tiếng Đức hoàn toàn. Trong hơn 20 
năm tôi xem 4 phim tại các nhà chiếu phim của thành 
phố, quả thật có nhiều ý nghĩa vô cùng. 

Bây giờ đang trên đường thiên lý, tôi vẫn còn nhớ và 
ghi mãi vào lòng, mong rằng sẽ giới thiệu với các độc giả 
một vài ý hay niệm đẹp để gởi gắm vào lòng mọi người 
đó đây khi còn có mặt ở nhân thế này. 


68 


Fa 


ây cũng là đề tài chính mà tôi đã chọn để 

viết tựa đề cho quyển sách này. Mới đầu tôi 
nghĩ, nên ghi một bài tường thuật về chuyến đi này rồi 
đăng trên báo Viên Giác là đủ. Song, thấy hơi tiếc. Vì lẽ 
phải ghi thật rõ ràng tất cả các chi tiết để tất cả các Phật 
tử xa gần có thể theo dõi và hiểu biết về một xứ Phật 
Giáo, nên tôi đã cố gắng làm việc này trong mấy ngày 
còn lại ở Tích Lan, vì sợ rằng khi về lại Đức sẽ quên đi 
những chỉ tiết cũng như khó mà có thì giờ để hoàn thành 
tác phẩm này. 


Ngày xưa nếu Ngài Huyền Trang không ghi lại hồi ký 
của Ngài khi chiêm bái các Phật tích tại Ân Độ, thì ngày 
nay các học giả sẽ không biết đâu mà tìm đến những 
Thánh tích nơi Đức Phật Đản sanh, Thành đạo, nơi 
Chuyển pháp luân lần đầu tiên và nơi nhập Niết-bàn. 
Có rất nhiều chư Tăng Việt Nam đi nhiều nơi trên thế 
giới, nhưng ít ghi lại các hướng dẫn cụ thể cũng như các 
nơi chốn đã đi, nên người sau không biết gì về quá khứ 
cả. Vì nghĩ đơn giản như vậy, nên tôi đã viết thành các 
quyển “Đường Không Biên Gió”, “Lòng Từ Đức Phật” 
và nay là “Giữa Chốn Cung Vàng”, cũng không ngoài ý 
nghĩa làm sáng tỏ những chuyến đi và giới thiệu cho các 
độc giả, nhất là các Phật tử hiểu rõ về những nơi mà họ 
chưa có cơ duyên đặt chân đến. 


69 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Đức Phật ngày xưa đã sinh ra giữa chốn hoàng cung 
và bây giờ những nơi tôn thờ xá-lợi của Ngài cũng là 
nơi những cung vua cũ, hay những đền tháp sang trọng 
nhất của cõi đời này, nên tôi lấy tên tác phẩm này là 
“Giữa Chốn Cung Vàng” cũng không ngoài ý nghĩa ấy. 

Ở Tích Lan này, đi đâu cũng thấy tượng Phật và 
chùa tháp. Cứ mỗi ngã ba, nơi có cây Bồ-đề lớn là có 
một tượng Phật cao từ ð đến 10 thước, ngồi trong tư thế 
Chuyển pháp luân. 


Phái đoàn chúng tôi đã rời Dambulla để đi về Kandy 
là nơi thánh địa quan trọng bậc nhất, được tôn trí xá-lợi 
một chiếc răng của Đức Phật, nên ai a1 trong chúng tôi 
cũng có ý mong cầu đến đó để đảnh lễ. 


Từ Colombo đến Kandy không xa lắm, chừng 116 
cây số, nhưng chúng tôi không phải đi đường này mà đi 
đường vòng từ bắc xuống nam nên tốn rất nhiều thì giờ. 


Theo trong sách vở và Tam Tạng Thánh Điển viết về 
32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật thì có nói về răng 
của Ngài. Đức Phật có tất cả 40 cái răng, không phải 32 
cái như chúng ta. Ngày nay trên thế giới còn giữ được 2 
cái. Một cái hiện còn ở Trung Quốc và một cái được tôn 
trí tại Kandy, Tích Lan này. Ngoài ra xá-lợi của Ngài thì 
vẫn còn khắp đó đây trên cõi Ta Bà này. Bên Miến Điện 
có ngôi chùa thờ một sợi tóc của Đức Phật. Tóc Phật có 
hình trôn ốc, xoắn về bên phải nhiều vòng. Đây cũng là 
1 trong 32 tướng tốt của Phật. 


Kandy được xây dựng bởi vị vua cuối cùng thuộc dòng 
họ Sinhala tên là Sri Wickrama RaJasInghe, vào năm 


70 


GIỮA CHÓN CUNG VÀNG 





Con 0oi cung Ighinh xá-lợi răng Phật 


Z1 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Đoàn 0ơi cung nghỉnh Xá-lợi Răng Phật 


1806, tương đương với thời vua Gia Long trị vì ở nước ta. 
Nhưng những đền đài cung điện ở Huế sau gần 200 năm 
đã bị hư hại rất nhiều. Còn ở đây nhờ bảo quản tốt nên 
vẫn còn mới mẻ và trang nghiêm vào bậc nhất trong các 
nơi mà chúng tôi đã được đến. 


Chúng tôi đến Kandy vào lúc 8 giờ tối ngày 8 tháng 
3 năm 1994, tại một Tu Viện Phật Giáo Tích Lan theo 
hệ phái Thái Lan. Ở Tích Lan có 2 phái chính, một phái 
ảnh hưởng Thái Lan và phái còn lại chịu ảnh hưởng 
Miến Điện. Phái ảnh hưởng Thái Lan thì giàu có hơn, 
chùa chiền đồ sộ hơn. Còn phái ảnh hưởng Miến Điện 
nghèo hơn, nhưng cơ sở học đường lại đồi dào hơn. 


Cách đây 200 năm, có một vị Sư người Tích Lan sang 
thọ giới với Ngài Ưu Ba Ly người Thái. Sau đó đón vị Sư 


72 


GIỮA CHỐN CUNG VÀNG 


Thái Lan này sang Kandy để sáng lập ra hệ phái Thái 
Lan này. Sau khi tiếp chuyện với vị Sư trụ trì, chúng tôi 
được biết hiện tại Tích Lan có hơn 100 ngôi chùa và hơn 
8.000 tăng sĩ thuộc hệ phái này. 


Cả nước Tích Lan có 15 triệu dân và có khoảng 40.000 
tăng sĩ. Trong khi đó Việt Nam chúng ta có hơn 70 triệu 
dân cũng chỉ có 40.000 tăng sĩ, quả là điều ít ỏi. Chúng 
ta phải cố gắng đào tạo thêm nhiều thế hệ tăng sĩ trẻ cho 
mai hậu để nối nghiệp Tổ truyền thì mới mang hạt giống 
giác ngộ lưu truyền mãi đến ngày sau, đặc biệt ở miền 
Bắc Việt Nam cần phải có sự hiện diện của người Tăng 
Sĩ nhiều hơn nữa. 


Tại thành phố này có 2 chùa thay phiên nhau để túc 
trực giữ gìn xá-lợi cùng với lính của chính quyền. Chúng 
tôi đến mùa này nhằm lúc chùa khác canh giữ và lễ bái, 
nên vị Sư trụ trì nơi chúng tôi tá túc đã liên lạc với chùa 
kia để sáng mai sớm lúc 5 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1994 
sẽ có mặt để được vào chiêm bái linh nha (răng) của Đức 
Phật. Mọi người trong đoàn ai cũng thành kính hướng 
vào bảo điện thờ răng. 

Đây là một hoàng cung, do đó có lối kiến trúc rất đặc 
biệt và không phải ai cũng vào được tận chốn thờ răng. 
Chung quanh bảo tháp thờ răng Phật có ít nhất là 10 
lớp cửa và có lính canh cũng như chư Tăng canh gác 
rất cẩn mật. Vì có nhiều lần dân Tamil theo Ân Giáo đã 
đặt bom nổ ở đây, cốt uy hiếp và cố cướp đi bảo vật của 
Phật Giáo Tích Lan nhằm lũng đoạn niềm tin của chính 
quyền cũng như của người Phật tử. 


Mới ð giờ sáng mà từng đoàn hành hương đã túc trực 
để được dâng hoa tươi, đèn dầu và nước lên Đức Phật. 


73 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Trước cửa hoàng cung này có tôn trí tượng của một vị 
tăng sĩ với tư thế giơ tay lên làm động tác hạ cờ xuống. 
Tôi có hỏi Đại Đức Seelawansa đó là dấu hiệu gì. Đại 
Đức có trả lời rằng: 

- Đó là một vị tăng sĩ, khi quân đội Anh đến chiếm xứ 
Tích Lan làm thuộc địa đã treo cờ lên hoàng cung này và 
chính vị tăng sĩ này đã hạ cờ Anh xuống, lập tức bị quân 
đội Anh bắn chết. Ngày nay dân Tích Lan thờ vị này như 
là một anh hùng của dân tộc. 


Việt Nam ta cũng không thiếu những vị anh hùng 
như thế. Ví dụ Bồ Tát Quảng Đức trong quá khứ và Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang trong hiện tại. 


Khi đứng sắp hàng như thế, chúng tôi thấy có một 
số quý sư cô đắp y Nam Tông cũng đứng sắp hàng để 





Đài tưởng tiệm 0‡ tăng sĩ Jêu nước 


74 


GIỮA CHỐN CUNG VÀNG 


vào chiêm bái răng của Đức Phật. Khi Phật còn tại thế, 
chính bà Dì của Đức Phật, rồi Công chúa Da-du-đà-la và 
500 mệnh phụ phu nhân qua lời thưa thỉnh của Ngài A 
Nan đã được Đức Phật cho xuất gia và trong Kinh Pháp 
Hoa, phẩm Thọ Ký, chính Đức Phật cũng đã thọ ký cho 
2 vị này về sau cũng sẽ thành Phật. Và cũng chính Sư cô 
Công chúa Sanghamitta con vua A-dục cũng là người nữ 
đã mang cây Bồ-đề đến xứ Tích Lan. Nhưng tại sao sự 
truyền thừa của những vị sư nữ ngày nay bên Nam tông 
không còn nữa? Ngay cả Tây Tạng cũng vậy. Đến nỗi các 
Sư cô Tây phương tu theo Phật Giáo Tây Tạng phải sang 
Trung Hoa thọ Tỳ-kheo N giới, còn Phật giáo Tây Tạng 
hiện vẫn chưa có trường phái cho người nữ. 


Thái Lan vẫn có người nữ tu hành trong chùa, nhưng 
chỉ được mặc áo trắng như là một tịnh hạnh nhân. Riêng 
Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn và Nhật Bản có một 
truyền thống lâu đời về Ni giới, quả là điều rất quý hóa 
vô cùng, vì đức Phật đâu có phân chia nam bắc, tăng tục, 
mà Ngài dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, 
ai cố gắng tu hành cũng đều có thể thành Phật. 


Cánh cửa thứ nhất được mở, chúng tôi tiến vào và 
cứ thế, cho đến cánh cửa thứ 7 trở đi, thấy bên trong 
tất cả mọi vật đều được nạm vàng. Ở đâu cũng toàn là 
vàng và ngọc quý. Những đoàn hành hương khác phải đi 
quanh lên tầng thượng để chỉ được chiêm bái bên ngoài. 
Riêng chúng tôi vì có báo trước và qua sự liên hệ giữa 
các vị Sư trụ trì với nhau nên chúng tôi lần lượt được 
vào cửa thứ 8, thứ 9 và cuối cùng qua cánh cửa thứ 10. 
Chúng tôi được một vị Sư trưởng đứng hầu cạnh răng 
Phật trao cho một nhúm hoa, chúng tôi đã rải lên bàn để 


THỜ 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


cúng dường Đức Phật và cầu nguyện cho Việt Nam được 
thanh bình an lạc như quê hương của xứ Phật. 


Chung quanh răng Phật được bao bọc bởi một bảo 
tháp nhỏ cao chừng 1 thước, tất cả đều bằng vàng và 
trên đỉnh tháp ấy với hằng hà sa số là kim cương, ngọc 
thạch của các vị vua Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan v.v... 
hiến dâng lên Đức Phật. Quả thật Đức Phật đã xả bỏ 
tất cả lại được tất cả, còn chúng sanh cái gì cũng muốn 
nhưng cuối cùng rồi chẳng có gì cả, ngoại trừ nghiệp lực 
khổ đau của trần thế. 


Chúng tôi đứng đó chừng 10 phút, vì không gian chật 
hẹp quá không thể quỳ xuống, lắng nghe nhã nhạc của 
Hoàng cung tấu những bản trầm hùng dâng lên cúng 
Phật. Sau đó chúng tôi quan sát đó đây, nơi đâu cũng 
toàn là vàng và ngọc, cho đến đỉnh trần cũng được Tổng 
Hội Phật Giáo Nhật Bản cúng dường, làm toàn bằng 
vàng, trông sáng ngời, đẹp đẽ. 


Bên trong, bên dưới, bên trên, bên ngoài, đâu đâu 
cũng được trang trí bằng vàng và ngọc cũng như kim 
cương. Nếu dùng tiền để ước tính thì có lẽ đến hàng tỷ 
đô-la cũng không thể sắm nổi. Vì thế ít ai được vào đến 
đây là phải. 

Nghe nói rằng được xem trực tiếp răng này chỉ có vị 
Tăng Vương của Thái Lan và vị Tăng Trưởng của Tích 
Lan. Ngoài ra các vị Vua Chúa, Thủ tướng, Tổng trưởng, 
Bộ trưởng, Thứ trưởng v.v... cũng chỉ được đứng gần kề 
như chỗ chúng tôi đứng là cùng chứ không được đến gần 
hơn nữa. 


76 


GIỮA CHỐN CUNG VÀNG 


Mỗi năm vào tháng 8, có lễ rước xá-lợi răng của Đức 
Phật đi quanh thành phố cho dân chúng chiêm ngưỡng. 
Có hàng trăm con voi đã dự lễ cung nghĩnh này. Có 
những con voi già sau khi chết đi đã để lại 2 ngà dài 3 
đến 4 thước làm vật trang trí trước bảo điện thờ răng 
Phật, nhìn thấy có gì đó trang nghiêm và vi diệu. Đến 
loài thú khi về già, không còn sống được nữa, cũng đã 
làm một cái gì có ý nghĩa để dâng lên cho Đức Phật, 
huống chi chúng ta là con người, lẽ nào lại chẳng làm 
được một điều gì để đóng góp cho sự tổn tại của Đạo 
Pháp trong mai hậu hay sao? 


Việt Nam của chúng ta chẳng may bị chinh chiến 
triển miên, lòng người ly tán, nhưng chắc chắn một điều 
là niềm tin vào Đức Phật và giáo lý của Ngài quyết cũng 
không thua một dân tộc nào khác trên thế giới. 

Chúng tôi rời nơi thờ xá-lợi răng linh thiêng ấy để đi 
xuống một nơi khác cũng không kém phần trang nghiêm, 
ngày đêm luôn có người canh giữ. Đó là một tượng Phật 
bằng vàng nặng khoảng 50 kí-lô và một tượng Phật 
bằng cẩm thạch trắng trong suốt. Trị giá 2 tượng này có 
lẽ cũng đến hàng triệu Mỹ kim. 


Chư Tăng ở đây rất hoan hỷ cho phép chúng tôi đảnh 
lễ và khi nghe nói tôi từ Đức đến, đã vui vẻ tiếp chuyện 
và chụp hình lưu niệm. Mặc dầu hôm ấy là ngày thứ 
tư trong tuần, là ngày để lau chùi dọn dẹp, không cho 
người thăm viếng. Quả thật ở đời bao giờ cũng có những 
điều ngoại lệ, mà những điều ấy có được cũng chỉ do 
nhân duyên mà thành, chứ tiền tài, địa vị và danh vọng 
sẽ chẳng bao giờ mua chuộc được. 


77 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Sau khi xem 2 bảo vật ấy, chúng tôi đi lên tầng trên 
như bao nhiêu người khác, đứng ngoài nhìn vào và có 
chỗ rộng rãi hơn nên tôi đã quỳ tại đó một hồi rất lâu, 
hướng về linh nha của Phật cầu nguyện một lần nữa, hồi 
hướng cho quê hương Việt Nam sớm thanh bình an lạc 
và hồi hướng cho hương linh Phật tử Lâm Đạo Tứ pháp 
danh Thiện Niệm được cao đăng Phật quốc. Chúng tôi 
đã cúng dường một cách trang trọng tại 2 nơi này. 


Bước xuống tầng dưới, có thờ một tượng Phật theo 
lối Nhật Bản bằng gỗ trầm, rất giá trị, bên cạnh tượng 
những ông vua hộ pháp đã có công làm cho giáo lý của 
Đức Phật được truyền từ đời này sang đời khác. 


Đây là cung vua nên rất lịch sự và đẹp đẽ vô cùng. 
Nếu quý vị nào đến Tích Lan mà không thăm viếng 
Kandy, quả là một thiếu sót to lớn. 


Giữa thành phố Kandy có hồ nước rất đẹp, chung 
quanh là phố thị. Ở đâu cũng có bò, có trâu, có người 
mua kẻ bán v.v... Đặc biệt trong phố xá tại Kandy và 
ngay tại thủ đô Colombo cũng có rất ít đèn xanh đèn đỏ. 
Ai muốn qua đường cứ băng qua, ai muốn dừng lại cứ 
dừng lại, còi bóp inh ỏ1, nóng bức lạ thường. Quả thật, 
thực dân Anh khi đến xứ này cũng chỉ khai hóa được 
một ít về ngôn ngữ và văn minh, còn phong tục tập quán 
hầu như không thể nào cải đổi. 


Ỏ đây đàn ông vẫn mặc váy hay còn gọi là “xà rông”. 
Đàn bà cũng vậy. Nhưng cũng có lắm người mặc đồ tây 
và đi giày đép như bên Âu Châu. Đa số đi chân trần. Dưới 
cái nóng thiêu đốt của một xứ gần xích đạo mà họ đi chân 
không cần giày đép, quả là một phép nhiệm mầu. 


78 


GIỮA CHÓN CUNG VÀNG 


Chúng tôi trở ra nhà hàng dùng bữa sáng và sau 
đó trở về chùa để chuẩn bị lên đường. Còn một chuyến 
hành trình dài nữa. 

Tất cả 9 người vừa Tăng lẫn tục, lúc ăn sáng, lúc ăn 
trưa đôi khi chưa quá 20 Đức mã. Mỗi người chỉ cần 2 
Đức mã là có thể có một bữa ăn chay ngon lành. Nhiều 
lúc tôi thấy mấy người đi cùng phải ăn chay qua nhiều 
ngày, có nói với Đại Đức Seelawansa là nên đặt đồ mặn 
cho họ ăn và ngay cả Đại Đức nữa. 


Đại Đức cười và bảo rằng: 


- Không có gì đâu, đừng lo lắng lắm! 


Cũng nhờ mấy gói mì và đồ khô từ Đức đem theo, 
nếu không thì tôi đã phải khổ thân lắm ở giữa chốn cung 
vàng này. Dầu sao đi nữa, những gì đã trở thành thói 
quen rồi, phải cần nhiều ngày tháng lắm mới bỏ được. 





Những ngà 0oi dâng cúng Phật 


79 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Bên tượng Phật bằng uàng öuà bằng cẩm thạch 


80 


GIỮA CHỐN CUNG VÀNG 


Chúng tôi có ghé thăm một thầy Việt Nam hiện tu 
học gần đó, cũng rất mừng, nhưng Thầy ấy cũng than 
phiền về lối ăn uống ở đây không quen mấy. Nếu họ ăn 
bằng tay mà mình ăn bằng đũa hay nĩa cũng kỳ. 


Là khách như tôi ở Tích Lan 5, 7 ngày chẳng sao, chứ 
ở lâu chắc tôi cũng phải tập ăn bốc. Hơn nữa họ ăn mặn, 
mình ăn chay cũng là điều khó. Đâu có phải tự nấu ăn 
được. Đó chỉ là chuyện ăn. Còn mặc cũng phải theo họ, 
chứ không thì có người nói thế này, thế nọ. Theo tôi nghĩ, 
vì Đức Phật ngày xưa sinh ra tại Ân Độ nên ngày nay 
chư Tăng mới ăn mặc giống như thế. Nhưng nếu Ngài 
sinh ra tại Việt Nam hay Nhật Bản, chắc mọi người phải 
ăn mặc theo các địa phương này. 


Đường đời muôn thuở, nẻo đạo thênh thang, chẳng 
biết đâu mà lường - nhất là phong tục và tập quán mỗi 
nơi đều mỗi khác... 


81 


82 


PHẬT TẠI SữN LÂM 


hái đoàn đã đến thăm trung tâm xuất bản 

Phật Giáo tại Kandy và tôi đã đóng tiền để 
trở thành hội viên vĩnh viễn của tổ hợp xuất bản này. 
Mỗi khi nơi này in sách đều gởi đến chùa Viên Giác để 
thư viện có thêm sách vở về Phật Giáo bằng Anh ngữ. Dĩ 
nhiên, những sách ở đây đa số cho in theo truyền thống 
Tiểu Thừa, nhưng có một ít sách Đại Thừa cũng được 
dịch ra như Kinh Phật Di Giáo chẳng hạn (The Buddha's 
Last Bequest). Sách do Thượng Tọa Khantipalo đề tựa. 
Thượng Tọa là một người Âu Châu rất nổi tiếng, tu theo 
Phật Giáo Nam Tông tại chùa Wat BovoranIves Vihara 
ở Bangkok, Thái Lan, là một học giả có nhiều uy tín 
trong việc trước tác cũng như phiên dịch. 


Sau đó Thượng Tọa sang Úc Châu để hành đạo. Người 
có một trung tâm thiền rất lớn ở gần Sydney. Năm 1989, 
tôi đã có cơ duyên gặp người. Nay đến Tích Lan để thăm 
viếng, tình cờ xem được quyển sách này được chính thức 
dịch từ Đại Tạng Kinh Hán Văn và mừng rỡ hỏi thăm 
về Ngài thì Đại Đức Seelawansa báo tin là Ngài đã trả 
lại áo nhà tu năm ngoái. Quả là một mất mát to lớn của 
Phật Giáo thế giới vậy. Nhưng dầu sao đi nữa đó cũng là 
một sự tự do, do Ngài lựa chọn. Con đường vào đạo cũng 
do chính Ngài chọn, thì con đường trở lại trần thế cũng 
do chính Ngài quyết định thôi. 


83 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Nước Tích Lan bị người Bồ-đào-nha xâm chiếm từ 
năm 1505, và sau đó rơi vào tình trạng thuộc địa của 
người Anh trong hơn 150 năm, kể từ năm 1796. Đến 
năm 1948, người Anh mới trao trả độc lập cho Tích Lan 
sau khi đã trao trả cho Ân Độ. Trước khi người Anh đến, 
Phật giáo có tất cả, nhưng sau 100 năm cai trị tại Tích 
Lan, với những nỗ lực cải đạo của các nhà truyền giáo 
phương Tây được chính quyền thực dân hỗ trợ thì trong 
số 848 trường học từ bậc tiểu học đến đại học, phần lớn 
được dành cho Thiên chúa giáo, Phật Giáo chỉ có được 
12 trường, với 11 trường dạy bằng tiếng Tích Lan và chỉ 
duy nhất một trường dạy bằng song ngữ, nghĩa là có 
tiếng Anh.! 


Dĩ nhiên, sống trong cảnh chèn ép về tín ngưỡng như 
vậy hoài chịu không nổi, nên đã có nhiều người Phật 
giáo chấp nhận đi học trường Thiên Chúa để sau này 
độ cho người Thiên Chúa. Đó là trường hợp của vị Sa- 
di Mohottiwatte Gunãnanda. Khoảng năm 1860, vị này 
công khai thách thức các giáo sĩ, linh mục Thiên chúa 
giáo hãy tranh luận cùng mình. Với sự hiểu biết sâu sắc 
về các tín điều Thiên chúa giáo đã được nghiên cứu kỹ 
tại trường học, cùng với sự uyên bác về kinh điển Phật 
giáo, vị sa-di trẻ tuổi đã đi từ làng này sang làng nọ 
để thuyết giảng Phật pháp và thường xuyên thách thức 
tranh luận công khai với những người Thiên Chúa giáo. 
Ban đầu, các nhà truyền giáo Thiên chúa giáo phớt lờ 
sự thách thức này. Nhưng về sau, họ rất tự tin là có thể 


1 Theo sách “Buddhism in Sri Lanka, A Short History” của H. R. Perera, ấn bản 
Anh ngữ năm 1988 của Buddhist Publication Society (Kandy, Sri Lanka), ISBN 
955-24-0017-1, trang 89. 


84 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 





Cây lạ trong oườn nhiệt đới 


đánh bại vị Sa-di trẻ tuổi này nên chấp nhận lời thách 
thức. Kết quả, những cuộc tranh luận công khai lần lượt 
được tổ chức tại Udanvita năm 1866, tại Gampola năm 
1871 và tại Panadura vào năm 1873. Tất cả những cuộc 
tranh luận công khai này có sự hiện diện theo dõi của 
tín đồ cả hai tôn giáo và tuân theo một số quy luật để 
bảo đảm tính công bằng khi tranh luận cũng như được 
nhiều báo chí đưa tin, đặc biệt là tờ báo bằng Anh ngữ 
lúc bấy giờ tên là The Ceylon Times loan tin đầy đủ. 


85 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Cuộc tranh luận tại Panadura vào năm 18783 đã 
kéo dài đến một tuần lễ với phần thắng cuối cùng được 
xác định thuộc về Phật giáo. Luận giả Phật giáo không 
những đã chỉ ra những lập luận sai lầm của phía bên 
kia, mà còn giảng giải cho họ hiểu biết thêm rất nhiều 
về giáo lý căn bản trong đạo Phật. Nhiều buổi lễ mừng 
được những người Phật tử tổ chức sau đó và những sự 
kiện này đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tin cũng như tỉnh 
thần tu tập của Phật giáo đồ.! 


Vào lúc đó, tình cờ một học giả người Mỹ là Dr. 
Peebles viếng thăm Tích Lan và cảm thấy rất ấn tượng 
với những cuộc tranh luận này, nên sau khi về nước đã 
tường thuật lại trong một quyển sách xuất bản tại Hoa 
Kỳ. Sau đó, Đại tá Henry Steele Olcott lần đầu tiên đã 
chú ý đến Phật giáo khi tình cờ đọc được quyển sách của 
Peebles trong một thư viện công cộng ở Hoa Kỳ. 


Henry Steele Olcott xuất thân là một nông dân giàu 
có nhưng sau đó gia nhập quân đội, thăng đến hàm Đại 
tá và được chuyển sang phục vụ Hải quân Hoa Kỳ. Năm 
1875, ông được 43 tuổi, đã từ bỏ hết mọi tài sản thế tục 
để cùng với bà Blavatsky thành lập Hội Thông Thiên 
Học (Theosophical Society) nhằm mục đích tìm kiếm 
chân lý trong tất cả mọi tôn giáo. Sau khi đọc quyển sách 
của Peebles tường thuật về cuộc tranh luận tôn giáo ở 
Panadura, ông nhận ra tầm quan trọng của những lời 
Phật dạy và quyết định cùng bà Blavatsky đến Tích Lan 
vào năm 1880 để bắt đầu học hỏi về đạo Phật. Không bao 
lâu, những nghiên cứu về đạo Phật đã thuyết phục ông 


1 Buddhism in Sri Lanka - A Short History - Sách đã dẫn, trang 90 - 91. 


86 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


trở thành người Phật tử và ông bắt đầu nỗ lực thúc đẩy 
sự phát triển của Phật giáo Tích Lan. Dưới sự lãnh đạo và 
nỗ lực vận động của ông, tăng ni và cư sĩ Phật tử Tích Lan 
đã thành lập Hội Thông thiên học Phật giáo (Buddhist 
Theosophical Soclety) vào ngày 17 tháng 6 năm 1880. 


Khi Olcott mới đến, Tích Lan chỉ có 3 trường học 
Phật giáo nhận được sự bảo trợ từ chính phủ. Đó là 
các trường ở Dodanduwa, Panadura và Bandaragama. 
Đến năm 1897, Hội Phật giáo Tích Lan do ông sáng lập 
đã xây dựng được 2ð trường nam, 11 trường nữ và 10 
trường chung cho cả nam lẫn nữ. Đến năm 1903, Hội 
Phật giáo đã điều hành 174 trường với 30.000 học sinh 
Phật tử theo học và đến năm 1940 con số này lên đến 
429 trường.! Đại Tá Olcott có công rất lớn trong những 
thành tựu này. Ông đã giúp cho Phật Giáo Tích Lan 
khôi phục địa vị quan trọng của mình trong mấy mươi 
thế kỷ qua. 


Ông đã vận động thành lập nhiều trường Đại Học 
Phật Giáo hàng đầu như Änanda College và Nalanda 
College ở Colombo, DharmaraJa ở Kandy, Mahinda 
ở Galle, Dharmasoka ở Ambalangoda, Visakha ở 
Bambalapitya và Museus ở Colombo. Nhiều tờ báo 
Phật Giáo được xuất bản, trong đó có tờ nguyệt san Anh 
ngữ “The Buddhist” bắt đầu ra từ tháng 12 năm 1880 là 
tờ báo có tiếng nói rất vững mạnh lúc bấy giờ. Ông vận 
động tích cực để đòi lại cho người dân Tích Lan nhiều 
quyền lợi đã mất, trong đó có quyền tự do sở hữu những 
tài sản riêng của Phật giáo và ngày trăng tròn Vesak 
được thừa nhận là ngày lễ chung của toàn xã hội. Đại lễ 


1 Buddhism in Sri Lanka - A Short History - Sách đã dẫn, trang 93. 


87 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


này được chính phủ thực dân Anh cho phép tổ chức lần 
đầu tiên vào ngày 28 tháng 4 năm 1885, cũng là lần đầu 
tiên lá cờ Phật giáo do Ủy ban Colombo' thiết kế được 
treo lên. Và đặc biệt nhất, ông Olcott đã đề xuất đóng 
góp một số chỉnh sửa cho thiết kế và kích thước của lá 
cờ Phật Giáo, để đến năm 1950 được Liên hiệp Phật giáo 
Thế giới (World Fellowship of Buddhists) chấp nhận trở 
thành lá cờ chung của Phật giáo trên toàn thế giới. Lá 
cờ gồm 5 màu tượng trưng cho hào quang ngũ sắc của 
Đức Phật mà ngày nay khắp nơi trên thế giới, nơi nào có 
chùa, viện Phật giáo đều có treo lá cờ này. 

Quả thật, sự phục hưng của Phật giáo Tích Lan ngay 
trong thời kỳ đô hộ của người Anh đã có sự đóng góp 
hết sức lớn lao của Henry Olcott. Có thể nói, cuộc tranh 
luận công khai giữa Phật giáo và Thiên chúa giáo tại 
Panadura và hệ quả theo sau của nó là việc Olcott tìm 
đến Tích Lan đã chấm dứt một thời đen tối kéo dài và 
mở ra một hướng phát triển mới cho Phật giáo Tích Lan. 
Năm 1907, Olcott mất khi đang ở tại Ân Độ.? 

Việt Nam chúng ta vào thời ấy cũng lâm vào tình 
trạng đen tối như Tích Lan. Mãi đến năm 1931-1932 mới 
có những phong trào chấn hưng Phật Học Nam, Trung, 
Bắc. Nhưng tiếc rằng những biến cố và tranh chấp chính 
trị triển miên đã ngăn không cho Phật Giáo nước nhà 
phát triển, và quê hương đất nước vẫn tiếp tục chìm sâu 
trong lửa đạn của chiến tranh và hận thù đau khổ. 


' Ủy ban này gồm có các vị Ven. Hikkaduwe Sri Sumangala Thera (Chủ 
tịch), Ven. Migettuwatte Gunananda Thera, Don Carolis Hewavitharana, 
Andiris Perera Dharmagunawardhana, Charles A. de Silva, Peter De Abrew, 
William De Abrew, H. William Fernando, N. S. Fernando and Carolis Pujitha 
Cunawardena (Thư ký). 


? Buddhism in Sri Lanka - A Short History - Sách đã dẫn, trang 94-95. 


88 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


Đến năm 1954, đất nước chia đôi, rồi năm 197ð toàn 
cõi Việt Nam rơi vào sự cai trị của chế độ Cộng sản. Có 
ai là người đủ khả năng để khôi phục nền Phật Học nước 
nhà như vào thời Trần Lý nữa đâu! 


Có nhiều người bảo Đạo Phật cũng là đạo từ ngoài 
truyền vào, làm sao bảo là đạo của dân tộc Việt? Điều 
đó không sai, nhưng Phật giáo đến Việt Nam cũng như 
Trung Hoa hay Tích Lan bằng con đường hòa bình chứ 
không phải con đường bạo lực, cưỡng ép như các đạo 
khác. Và Phật Giáo khi đến đâu cũng không chống trái 
lại những phong tục tập quán tại xứ đó, nên nhân dân 
các xứ đó chấp nhận Phật giáo một cách tự nguyện. Cho 
nên gọi là đạo của dân tộc cũng do ý nghĩa tự nguyện 
tiếp nhận này. 

Phái đoàn chúng tôi vào vườn nhiệt đới để thăm cảnh 
trí. Ở đây cây trái đủ loại, có nhiều cây mít, cây xoài 
cao hàng trăm thước. Chắc chắn những cây này đã sống 
không dưới 200 năm. Đi đến xế trưa, chúng tôi đến vùng 
núi đổi cao nguyên của Tích Lan gọi là Nuwara Eliya. 
Nơi đây toàn trà và trà. Trà Tích Lan là một loại trà 
nổi tiếng trên thế giới nên chúng tôi đã dừng lại đây để 
thưởng thức những chung trà đặc biệt ấy. Ở đây họ uống 
trà có sữa và đường, không như trà Nhật, Tàu hay Việt. 
Họ cũng không có trà đạo như Nhật Bản, nhưng cung 
cách pha trà của họ cũng khéo léo vô cùng. 


Đi đến chiều tối, phái đoàn tìm khách sạn để ở lại, 
nhưng rất khó tìm. Vì Tích Lan là một xứ Phật Giáo mà 
tăng sĩ đi ở khách sạn quả là điều khó nói. Nhưng vùng 
này Đại Đức Seelawansa không quen chùa nào nên bảo 


89 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


chú tiểu đi cùng người tài xế vào hỏi thăm chỗ ở. Đến 
đâu cũng bị từ chối. Họ ngỡ một vị Sư và một cư sĩ cùng 
đi chắc để lạc quyên gì đây, nên từ chối khéo ngay từ 
ban đầu. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng gặp được một ngôi 
chùa trong thâm sơn cùng cốc đồng ý cho chúng tôi ngụ 
lại, nên tôi đã đặt tựa cho chương này là Phật Tại Thâm 
Sơn, cũng trong ý nghĩa đó. 


Như khi người sắp chết đuối nắm được cái phao, hoặc 
kẻ bộ hành lang thang đơn độc tìm được nơi dừng chân 
tạm trú, quả là hạnh phúc vô cùng. Không phải chúng 
tôi không có tiền để làm điều dễ làm đó, mà vì phong tục 
và tập quán ở đây còn quá nặng nề, nhất là nơi vùng quê 
cao nguyên hẻo lánh này. Xa xa trông thấy mái tháp của 
ngôi chùa, chúng tôi mừng rỡ và Đại Đức Seelawansa 
vào chào hỏi vị sư trụ trì để xin được ở lại. 

Ngài niềm nở đón mời và cho vị thị giả mang đến 
phòng tôi một tấm vải trải giường. Chỉ đơn giản có thế. 
Đêm đó lạnh vô cùng, ít nhất cũng là 3 hay 4 độ C, nhưng 
cả chùa không có nước nóng và mền chiếu cũng không. 
Ngay cả chỗ nằm cũng lôi thôi nữa. Ví mà tôi ở Đức chắc 
sẽ không bao giờ tá túc nổi, nhưng ở nơi này thật giá trị 
vô cùng. Tôi phải ở lại đây để trân quý tấm lòng chân 
chất của một vị Phật sống trên đời. Tôi phải ở lại đây để 
dẹp trừ cái tôi đã có nơi tôi. 

Đêm ấy tôi được dùng một tô mì ngon tột đỉnh trần 
gian, sau đó tôi niệm một bài kinh Bát Nhã để đi vào 
trạng thái an lành của giấc ngủ. Nhưng ác nghiệt thay, 
những con muỗi đã không để cho tôi yên. Chúng quấy 
rầy suốt đêm, vo ve nơi lỗ tai, lỗ mũi, cắn chích nhiều nơi 


90 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


ở đùi, ở chân, tạo thành nhiều vết đỏ khó coi. Nhưng tôi 
vẫn cố ngủ qua đêm nay. Lạnh quá tôi lấy áo nhật bình 
và áo lễ ra để đắp, vẫn không đủ, tôi lấy pháp y mang 
theo đắp trùm đầu lẫn cổ để khỏi nghe tiếng muỗi vo ve. 
Phải chi muỗi chỉ cắn một lần no thôi rồi đi đâu thì đi, 
đằng này nó vo ve suốt đêm không thể nào an giấc được. 

Bên cạnh đó là những con thằn lằn đi ăn đêm, với 
những tiếng tắc lưỡi não nùng, nghe mà cảm thương 
thân phận của những người xa quê hương và đất nước. 
Đêm nay là đêm mà tôi nghĩ nhiều nhất về bạn bè, quê 
hương, đất nước cũng như tình người trong muôn thuở. 


Nằm suốt đêm để chờ trời sáng, chờ cơn lạnh qua 
mau. Chúng tôi đã ngồi lại bên bếp sưởi bằng những cây 
củi lượm được ngoài đồi thông bên cạnh hông chùa. Một 
nồi nước đặt lên trên 3 ông táo, một số xác dừa khô dùng 





Cảnh 0uậ† TnuÔn tràu 


91 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


để môi lửa. Thế là xong, chúng tôi có một lò sưởi vừa 
hợp với thiên nhiên và hoàn cảnh. Nghĩ đến nhà cầu, tôi 
đã không dám đi, vì vệ sinh tổi tệ quá, nhưng tôi phải 
rán vào ngồi để xem sức chịu đựng của mình có thể cảm 
nhận đến mức nào. 


Riêng nhà tắm thì không thể nào sử dụng được. 
Không có nước nóng là điều đã nói, nhưng bồn tắm là 
loại bổn nước của Âu Châu, có lẽ đã qua cả 100 năm 
tồn tại, chất chứa đầy những cáu bẩn của thời gian. Tôi 
không thể nào đặt chân vào được. Có vẻ như những gì 
phế thải của thế giới họ đều thu gom về đây, cũng như 
những chiếc xe hơi chạy ngoài đường phố, 95% là xe cũ 
của Nhật đem bán lại cho xứ này, nên bụi khói mịt mù 
làm ô nhiễm thiên nhiên chẳng khác nào thành phố 
Bangkok và Sài Gòn. 


Đi trong các thành phố Tích Lan, tôi cứ ngõ là mình 
đang ở Nhật, vì nhìn lên trên tất cả các xe hơi, xe Bus 
đều có chữ Nhật, ghi các hãng xưởng hoặc địa phương 
bên xứ Nhật đã dùng xe này. Có thể nói Tích Lan là một 
bãi chứa đồ phế thải, nên nhiều nước, nhất là Nhật Bản, 
đã đẩy hết những xe cộ gần hư hỏng ấy về đây để tận 
dụng trước khi phải đưa vào nghĩa địa xe hơi của xứ này. 


Tôi cố nhắm mắt lại để thử tưởng tượng về cái dơ bẩn 
của sự vật, nhưng khi nghĩ đến cái thanh cao tỉnh khiết 
của tâm hồn vị Hòa Thượng Trụ Trì tôi lại thấy xấu hổ 
vô cùng. Nhiều khi có những người bề ngoài ăn mặc đẹp 
đế sạch sẽ nhưng tâm địa thì xấu xa nguy hiểm, trong 
khi ở đây thì hoàn toàn ngược lại. 


Hòa Thượng và Tăng chúng có mời chúng tôi ở lại 
dùng sáng, chúng tôi xin khước từ. Vì được ở qua đêm đã 


92 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


là điều hạnh phúc, còn báo hại đến ăn uống quả là điều 
làm phiển cho Ngài cũng như các chú tiểu, nên chúng 
tôi xin từ chối. Tôi cúng dường và đảnh lễ Ngài một cách 
chân thành, nói vài ba câu cảm ơn và cũng cố ý để xem 
Ngài và Tăng chúng đã dùng gì. Thức ăn thật đơn giản, 
chỉ mấy khúc bánh mì khô và một ít đường. Nếu ở Âu 
Châu, loại này thường cho chim ăn. Ngài dùng ngon 
lành và ngồi nơi những ghế dựa tôi tàn dơ bẩn hơn cả 
những chỗ chờ xe công cộng tại Âu Châu. Tôi kính phục 
Ngài quá và tôi cũng tự xấu hổ với chính mình. 

Tôi hỏi Đại Đức Seelawansa vì sao có chuyện thiếu 
thốn quá đáng như vậy. Đại Đức giải thích: 


- Ổ Tích Lan có nhiều Hội Phật Giáo lắm. Nơi nào 
cư sĩ quản lý hoàn toàn thì hầu như chư Tăng không có 
một trách nhiệm nào cả về chùa chiền, ngoại trừ hai thời 
công phu sáng tối, nên mới ra cảnh chùa như vậy. Ngược 
lại nếu nơi nào quyền quản lý thuộc về chư Tăng thì chư 
Tăng lo mọi mặt của ngôi chùa. 


Điều này cũng không khác Việt Nam mình là mấy, 
nhất là tình trạng của Phật Giáo hải ngoại ngày nay, có 
vô số vấn đề để bàn. 

Chúng tôi từ giã Ngài và Tăng chúng, ra đi trong sự 
kính trọng vô ngần. Vì nơi chốn thâm sơn cùng cốc ấy có 
được những tấm lòng vàng. 

Bây giờ chúng tôi trên đường đi đến Kirinda, một địa 
phương nằm về cực nam của Tích Lan, nơi có công viên 
quốc gia nuôi toàn động vật thiên nhiên như vol, cá sấu, 
chìm chóc, trâu, bò, v.v... 


93 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Bên bếp lửa hông 


Từ Nuwara Eliya đến Kirana khoảng 240 cây số 
nhưng phải đi suốt một đoạn đường đèo gần 4 tiếng đồng 
hô. Chiều ngày 9 tháng 3, trời nóng lạ lùng. Đến đây 
cũng có vấn đề là phải tìm chỗ ngủ trước khi hoạch định 
chương trình khác. 

Đại Đức Seelawansa đến một ngôi chùa thật lớn 
trong vùng xin tá túc. Vị trụ trì có vẻ miễn cưỡng, nên 
lại thôi. 

Ở đây tôi cũng muốn mở một dấu ngoặc nói về chùa 
Viên Giác tại Đức. Khi chùa nhỏ thì ít có vấn đề, nhưng 
khi chùa lớn rồi thì có bao nhiêu chuyện phải nói. Vì 
tâm lý con người ai cũng vậy. Cần nuông chiều, han hỏi. 
Nên mới có những lời trách móc. Ngay cả các đệ tử của 
tôi cũng thế. Tôi thường căn dặn rằng hãy để ý từng lời 
nói xã giao đối với các Phật Tử. Nếu lỡ nặng lời thì hãy 


94 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


tìm cách xin lỗi. Vì họ dễ vin vào cớ chùa to Phật lớn để 
trách móc thì cũng khổ cho mình. 


Nhiều lúc chính tôi cũng không có thì giờ cho mình. 
Chỉ có giờ ngủ và giờ tu niệm là riêng của tôi thôi, còn 
bao nhiêu giờ khác là giờ của quần chúng. Thế mà nào có 
đủ giờ cho mọi người. Nào nghe điện thoại, xem xét việc 
chùa, việc văn phòng, tiếp khách, v.v... cũng đã chiếm 
hết thời gian rồi. Nhưng vẫn bị trách cứ như thường. 

Người nghèo cũng là cái tội, mà người giàu có cũng 
chưa hẳn có niềm vui. Khi người nghèo mà không biết 
đạo quả cũng là điều đáng trách, mà người giàu hiểu 
được đạo, mình càng phải kính trọng họ nhiều hơn nữa. 
Trong xã hội này có lắm điều bất công, những điểm nào 
dễ nhìn nhất người ta hay nhìn vào đó để phê phán, rồi 
thị phi nhân ngã tràn đầy. Lỗi của mình thì khó thấy, 
nhưng của người khác thì dễ phán đoán vô cùng. Thói 
thường, những kẻ ít xét lỗi mình mà hay xem lỗi người, 
hẳn chưa xứng danh quân tử. Người quân tử phải xem 
lỗi mình trước, trước khi xem lỗi người và cũng hãy xem 
lỗi người như rác rưởi bụi bặm bên ngoài trần thế, đừng 
nên ôm hết vào tâm thức của mình làm gì. Nếu ôm hết 
những loại rác rưởi ấy, thì khi mình nói ra cũng chỉ toàn 
là rác rưởi mà thôi. Hãy nhận chìm đống rác ấy vào hố 
sâu và hãy thâu nhận những cái gì đẹp đẽ nhất để cho 
tâm ta còn an lạc yên ổn trong chốn hồng trần này. 

Rời ngôi chùa lớn ấy đi, tôi ghi nhớ tâm trạng hoàn 
cảnh của mình vào nội tâm. Lúc bấy giờ, đường đi đã đến 
điểm cuối cùng của bãi biển, chúng tôi nhìn thấy một 
ngôi chùa xinh xắn trên ngọn đổi cao, quay mặt ra biển 


95 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


cả mênh mông lượn sóng. Chúng tôi dự định vào xem 
hoàn cảnh ra sao rồi mới dám đề cập đến việc xin ở nhờ 
lại một đêm. Khi hỏi người gác cổng, ông nói: 

- Thầy Trụ Trì đi vắng, nhưng có lẽ không có gì trở 
ngại. Vì dãy nhà bên kia đang bỏ trống. Vài phút nữa Sư 
về, quý vị hãy trở lại đây để xin phép thầy. 

Chúng tôi ra thăm biển cả mênh mông, hướng nhìn 
xa xăm về Việt Nam. Đi đâu rồi tôi cũng trông về Việt 
Nam, nhưng không biết sau này đã về Việt Nam rồi, tôi 
còn phải mong đợi gì nữa chăng? Ngồi nghe tiếng sóng 
biển vỗ rì rào êm tai và nhìn sóng biển nhấp nhô, trông 
dịu mắt làm sao. 


Tôi nói với Đại Đức Seelawansa: 


- Nếu vị trụ trì không cho ở lại, mình nằm ngoài trời 
này để nghe sóng biển cũng không saol 





Một sớm rmai tại chùa múi 


96 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


Sau đó thì chúng tôi đã gặp Thầy Trụ Trì. Thầy ấy 
cũng độ tuổi ngoài tứ tuần như chúng tôi nên không cần 
phải thi lễ trước. Ở Tích Lan và Thái Lan, người nhỏ 
tuổi phải chào trước và người lớn tuổi không cần chào 
lại. Ở đây chưa biết ai nhỏ lớn ra sao, do đó chúng tôi chỉ 
thi lễ bình thường bằng nụ cười bình dị rồi vào chuyện 
bằng một tách nước trà. 


Đi bất cứ nơi đâu ở Tích Lan cũng được mời trà. Trà 
là đầu câu chuyện, mặc dầu ở đây cũng có rất nhiều 
trầu, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết ăn trầu, nên 
trà là tiện lợi nhất. Sau khi niềm nở nói chuyện, Thầy 
Trụ Trì đã giao chìa khóa phòng và chỉ giường nệm cho 
chúng tôi. Trong suốt tuyến đường hành hương, có lẽ nơi 
đây là sạch sẽ và lý tưởng nhất. 


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi giặt giũ quần áo bằng 
tay như 30 năm về trước đã làm lúc hành điệu hầu Thầy 
tại chùa Phước Lâm ở Hội An, Quảng Nam. Tôi nhớ rất 
nhiều về ân sư ngày cũ. Nay thì Thầy đã mất đi rồi, 
nhưng những hình bóng cũ của Thầy đã ghi sâu vào tâm 
thức của tôi. Đó là Thượng Tọa Thích Như Vạn, trụ trì Tổ 
Đình Phước Lâm tại Hội An, Quảng Nam. Đây là chốn Tổ 
đã đào tạo nên 2 Ngài đệ nhất và đệ nhị Tăng Thống của 
Việt Nam, do Hòa Thượng Vĩnh Gia làm Đàn Đầu Hòa 
Thượng trong một giới đàn vào đầu thế kỷ thứ 20 cho 2 
Ngài Tịnh Khiết và Ngài Giác Nhiên thọ giới. Quả thật 
Quảng Nam không có Tăng Thống, nhưng đã đào tạo ra 
Tăng Thống cũng là điều đáng hãnh diện lắm thay. 


Chùa này cũng là chốn xuất thân của nhiều Thầy 
nổi tiếng, như Đại Đức Thích Hạnh Đức trụ trì chùa 


97 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Đơn Lĩnh tại Bà Rịa, Đại Đức Hạnh Tuấn đang học Cao 
Học tại Đại Học Harvard bên Mỹ. Bây giờ, Tổ Đình này 
đang được xây lại Đông và Tây Đường, tôi và Thầy Hạnh 
Tuấn cùng một số Phật Tử lo về công việc trùng tu ấy. 


Năm 1964 khi tôi xuất gia, Thầy tôi, Thượng Tọa 
Thích Long Trí vì bệnh hoạn sau năm 19683 Phật Giáo 
tranh đấu nên gởi tôi ra chùa Phước Lâm để ở. Năm ấy 
cũng chính là năm mà Tổ Đình Phước Lâm được trùng 
tu. Chúng tôi đã cùng với Thầy Hạnh Đức ban ngày đi 
học, ban đêm đẩy xe bò lên Thanh Hà chở gạch về xây 
chùa. Cuộc sống êm đềm thong thả trôi qua, rất vô tư và 
hồn nhiên. Thế mà nay đã đúng 30 năm rồi. Quả thật 
“thời gian và thủy triều chẳng đợi chờ a†”. 


Tôi sống với Thượng Tọa Thích Như Vạn được gần 2 
năm thì về chùa Viên Giác ở với Thầy tôi, đến năm 1968 
vào Bài Gòn, ở đó cho đến năm 1972 đi Nhật, 1977 sang 
Đức và ở Đức cho đến ngày nay. 


Khoảng năm 1980 tôi mới biết Thượng Tọa Như Vạn 
viên tịch qua một bài vị thờ tại chùa Tam Bảo ở Canada. 
Tôi thấy tiếc thương vô ngần, khó tả. Giờ đây ngồi nơi 
biển cả mênh mông này nhớ về những ngày sống với 
Thầy ở Việt Nam quả là tuyệt diệu. 


Tôi đã ngồi thiền 15 phút tại đổi đá thơ mộng này và 
nhớ rất nhiều về Việt Nam, sau đó vào ăn tối và ngủ nơi 
phòng ngủ đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Tôi phải dùng 
pháp y để trùm đắp thân thể cho muỗi khỏi cắn. 


Khi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mấy con chàng hiu 
nằm trong bồn nước, tôi cảm thấy vui vui vì đã mấy 
mươi năm xa quê không nhìn thấy loài vật này. 


98 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 





Nhìn 0uê quê hương xa xăm 


Một giấc ngủ an lành, tuy hơi bị muỗi quấy phá. Gần 
5 giờ sáng, chúng tôi dậy rửa mặt, súc miệng, đánh răng 
để ra biển ngồi thiền. Tôi có ý định tụng một thời Lăng 
Nghiêm và ngồi 15 phút thiền định, nhưng mới vừa tụng 
xong kinh Lăng Nghiêm trong thầm lặng với biển cả, đã 
có người đến báo tin xe Jeep đã chờ và muốn đưa chúng 
tôi đi vào công viên thiên nhiên gần đó. 

Bân Phật giáo Đại Thừa tụng kinh Lăng Nghiêm 
thuộc lòng cũng giống như các chú tiểu ở Tích Lan trả 
bài thuộc lòng kinh Pháp Cú. Mỗi ngày 2 thời công phu 
sáng chiều xong, các chú tiểu ở đây trả bài một đoạn kinh 
Pháp Cú bằng tiếng Pali học thuộc lòng và bình luận bằng 
tiếng Tích Lan cho đại chúng nghe. Có nhiều chú tiểu 


99 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


mới 8, 9 tuổi trông thật dễ thương. Nhìn đôi mắt sáng 
chói, với một tâm hồn thánh thiện, nghe đọc những lời 
dạy của Đấng Tôn sư, quả thật lòng tôi đã chùng xuống 
thật nhiều để nghĩ về thân phận mình và cuộc đời cũng 
như bao nhiêu kẻ chung quanh nữa. Có bao nhiêu tâm 
hồn tìm cách xuất gia, lập chí xuất trần, cầu thành bậc 
Thượng Sĩ? Còn có biết bao nhiêu kẻ đang lặn hụp trong 
bể đời khổ đau tục lụy nhưng vẫn cứ vui say? 


Danh lợi, tiền tài, địa vị, công hầu khanh tướng rồi 
cũng trắng tay. Khi sinh ra cuộc đời này, ta không mang 
theo gì ngoại trừ hai bàn tay trắng và nghiệp lực của 
mình, thì cuối cuộc đời cũng chỉ mang theo sự trắng tay 
và nghiệp lực đã tạo mà thôi. Của trần thế phải trả về 
trần thế, người xa xưa xin trở lại với xa xưa, chỉ còn 
nghiệp lực nổi trôi tùy theo thiện ác mà mình đã vay trả 
trong nhiều đời để tái sinh vào chốn khác. 

Nếu ai cũng tỉnh ngộ để tu hành thì đâu có chiến 
tranh và hận thù cũng như chém giết nhau làm cho 
huynh đệ tương tàn? Cuộc đời thật oái oăm. Đường vào 
thánh trí thênh thang rộng mở nhưng rất hiếm người 
đi theo, còn lối vào trần ai tục lụy không a1 mời gọi mà 
cũng lắm kẻ tìm vào. Ngày xưa Đức Phật dạy: Trong 
cuộc đời này có 4 điều phải lưu tâm. Đó là: 

1. Một đóm lửa nhỏ 

2. Một con rắn độc 

3. Một vị hoàng tử nhỏ 

4. Một vị sa-di trẻ tuổi. 

Tại sao một đóm lửa nhỏ phải đáng lưu tâm? Lửa 
đây cũng có thể là lửa bình thường mà cũng có thể là lửa 


100 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


sân si thù hận của con người. Tuy đóm lửa nhỏ, nhưng 
nếu không lưu ý, có thể gây hại cháy cả một khu rừng. 
Tuy lửa sân hận rất ít, nhưng có thể đốt cháy cả rừng 
công đức, tạo nghiệp nhân làm cho nhiều đời mãi quay 
cuồng trong si mê tội lỗi. 


Một con rắn tuy nhỏ nhưng có nọc độc rất tai hại, có 
thể làm chết người trong chốc lát. Nếu người tu hành 
không ngăn ngừa những niệm ác thì cũng giống như để 
cho con rắn độc cắn mình, có thể đánh mất bản tâm hiền 
thiện trong chốc lát. 


Một vị hoàng tử tuy bé nhỏ, nhưng đừng khinh thường, 
vì lớn lên hoàng tử sẽ làm vua, trị vì thiên hạ. Cũng giống 
tâm ta, tuy không thấy được, nhưng chính tâm là chủ, 
như ông vua cai trị trăm họ bàn dân thiên hạ. 


Một chú tiểu sa-di tuy nhỏ, nhưng ngày mai đây nếu 
tu hành giác ngộ sẽ độ được vô số sinh linh. Vì thế nên 
phải lưu tâm và hỗ trợ cũng như phát triển Phật tánh 
của mọi người. 

Lời Phật dạy vẫn là những lời vàng ngọc, quý báu 
vô giá cho mọi hoàn cảnh, cho mọi không gian và thời 
gian, nhưng mọi người đều mải mê với danh lợi nên đã 
bị tham ái ràng buộc. Còn các chú tiểu này chẳng có 
gì để ràng buộc cả, vui chơi hồn nhiên với tuổi thơ và 
sự giải thoát. Ngắm nhìn các chú trong bộ hoàng y, tôi 
nhớ về chính mình đã tự trả bài thuộc lòng kinh Lăng 
Nghiêm cho chú Hạnh Thu và chú Như Lệ cách đây 30 
năm về trước. Ngày nay cả hai người đều không còn nữa. 
Tất cả đều đã đi vào lòng đất lạnh, tuy tuổi đời chưa quá 
40. Đời có gì đâu mà phải bận tâm để bị đời chi phối? 
Nhưng mỗi người đều có một nghiệp lực khác nhau phải 


101 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


: '‡+‹È 


TÑ A1 ` "ÄẮ.. ` 
M2 0226 N VÀ 





Phía sau lưng là hướng 0uê Việt Nam 


102 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


trả, như con tằm phải kéo tơ để thành sợi, cho người dệt 
vải có đủ nguyên liệu làm nên vải vóc cho con người. 

Trong cuộc đời này có được mấy người tự tìm về Phật 
tánh của mình mà quên đi trần thế? Hay cứ mãi bám 
víu với những gì giả tạo mà vẫn tưởng là chơn như? 
Thấy bóng nhưng tưởng là hình thật? Ôi, đời là một cơn 
mộng ảol 

Rồi mấy mươi năm sau, tôi làm Thầy khảo Kinh, 
Luật, Luận trong nhiều giới đàn đó đây tại Âu, Úc, Mỹ, 
khi nhìn các chú lo lắng trong các kỳ thi và họ nhìn 
vị Thầy khó tính mà đâm ra lúng túng, thấy thật tội 
nghiệp, nhưng rất dễ thương. Tuy tôi dò Luật hoặc Kinh, 
nhưng để 3 Thầy khác chấm và cho điểm, sau đó lấy 
điểm trung bình cho có tính cách công tâm. 

Rồi ở chùa mình, tôi cũng đã làm bổn phận hướng 
dẫn cho các chú học kinh kệ. Bây giờ đã có 2 chú thọ tỳ- 
kheo lên bậc Thầy trong đạo Phật, đang học tại Ấn Độ 
và Tây Tạng. Còn một số cô, chú khác đang tiến bước 
trên con đường này. Tôi cũng đang khảo hạch kinh Lăng 
Nghiêm cho các chú sắp phát tâm bước vào con đường 
Thánh giả. Người qua được, kẻ buông xuôi. Thật đời hay 
đạo cũng có nhiều điều để nói. 

Đường đời muôn vạn nẻo, nhưng nẻo Đạo cũng chập 
chùng. Tuy có hướng đi, có Thầy giỏi, bạn lành, nhưng 
nếu không tự mình nỗ lực thì cũng chỉ uống công đèn 
sách. Vì vậy, Đức Phật có dạy rằng: “Hãy tự mình thắp 
đuốc lên mà đi.” 

Tu chưa phải đã là giải thoát, nếu tự mình không tự 
cởi bỏ những sự ràng buộc bởi chính mình. Vì thế nên đã 
có nhiều người than với tôi rằng: 


103 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


- Thưa Thầy: Khi con chưa tu, lúc con còn làm cư sĩ, 
tâm con luôn luôn hướng về đời sống thánh thiện của 
người tăng sĩ, nhưng khi con đã được đầu tròn áo vuông 
rồi, tuy thân con đang mặc áo tu sĩ mà sao tâm con vẫn 
còn vương vấn bụi trần. 


Quả rất đúng cho tâm sự của người đào giếng như 
trong kinh Bách Dụ Phật đã dạy. Đào chưa đến nước 
đã vội nản chí rồi. Vì thế, kiên nhẫn là một đức tính 
cần thiết nhất để đi đến đích và không bỏ cuộc. Đời hay 
đạo, đẹp hay xấu cũng do chính mình tạo ra. Đời và đạo 
không tạo ra con người mình được. Chúng chỉ là ngoại 
duyên, còn mình mới là ông chủ. 

Lên xe Jeep đi vào đổi núi hoang vu để tìm cái nguyên 
sơ của cuộc đời nên tôi rất thích. Đã nhiều năm sống với 
Âu Châu, đầy đủ tiện nghi mọi thứ, bây giờ tôi thích đến 
những xứ Phi Châu hoặc Á Châu còn hoang sơ, thiên 
nhiên còn đậm nét, có nhiều thú vị hơn. Có nhiều người 
tìm niềm vui nơi rượu chè hay ca hát. Có kẻ vui say 
nơi dục lạc với men tình. Có người vui với thơ với cảnh. 
Riêng tôi, niềm vui là sự yên tĩnh của tâm hồn. Nơi nào 
và ở đâu mình chế ngự được thì ở đó chính là cảnh giới 
của tôi vậy. 

Công viên thiên nhiên quốc gia này rộng 17.000 mẫu 
tây, đường đi dài thăm thắm, phải dùng xe hơi nhưng 
cũng phải mất đến hơn 4 tiếng đồng hồ. Dọc đường chúng 
tôi thấy những con công đang xòe cánh múa như hãnh 
diện với vẻ đẹp của mình. Những con cá sấu lầm lì gặm 
nhấm miếng ăn. Những con voi to lớn đồ sộ và những 
con trâu nước, những con bò hiền từ chăm chỉ gặm cỏ 
như chưa bao giờ ngừng nghỉ. 


104 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


Tôi đi trong rừng núi hoang vu để gần gũi với thiên 
nhiên mà nhớ lại mình đã đi trong sa mạc Sahara tại 
Phi Châu hơn 10 năm về trước. Nơi đây gần xích đạo 
nên mặt trời nắng chói chang, do đó các con thú cũng 
lười bò ra khỏi những lùm cây mà cứ ở trong rừng sâu 
trốn nắng. Chúng tôi lại phải quay về để chuẩn bị cho 
cuộc hành trình tiếp tục. 


Bây giờ là chiều ngày 11 tháng 3 năm 1994, tất cả 
chúng tôi đều hướng về Colombo để rồi về lại chùa cũ. 
Đường đi từ Kirinda đến Colombo độ chừng 250 cây số 
nhưng phải mất ít nhất là 6 tiếng đồng hồ. Mặc dầu 
đoạn đường này tương đối tốt so với những đường đã đi 
qua, nhưng xe cộ nhiều quá. 


Dọc đường, du khách Đức và Âu Châu đi tản bộ cũng 
như mua sắm và tắm biển khá đông. Họ cũng là những 





Các chú sa-di 


105 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


người đi tìm một nguồn vui ở xứ khác sau những ngày 
làm việc mệt nhọc. Hay nói đúng hơn là họ đi tìm ánh 
nắng ấm mặt trời. Vì ở Âu Châu đang trong mùa lạnh 
giá, còn ở đây thì ánh nắng quá dư thừa. 

Dọc đường chúng tôi ghé thăm một ngôi chùa trông 
cũng lịch sự, sạch sẽ. Vị Sư trụ trì rất trẻ và có khuynh 
hướng cải cách nên ngôi chùa mới được như vậy. Thông 
thường những người già thì mệt mỏi và đã quá chán 
chường với sự thăng trầm của cuộc sống nên hay buông 
thả mọi việc, dẫu cho là vận nước cũng vậy. Vì vậy, trong 
chính trị hay tôn giáo cũng thế, phải thường thay đổi thì 
mới mong có sự tiến bộ và cập nhật những gì trong cuộc 
sống hằng ngày đang cần đến sự hiện hữu của mình. 

Đúng 9 giờ đêm ngày 11 tháng 3 năm 1994, chúng tôi 
đã có mặt tại Tu Viện Piriven ở Weliweriya. Các chú tiểu 
chạy ra mừng rỡ và sau khi nói lời từ biệt cảm ơn, người 
tài xế ra về. Ở Tích Lan người ta chào nhau bằng nụ cười 
và giã từ nhau cũng bằng nụ cười, không bắt tay, không 
chắp tay xá lại như người mình hoặc Âu Mỹ. Đối với các 
bậc cao tuổi hạ hơn thì đảnh lễ sát chân rồi ra về. Chỉ 
thế thôi. Nếu đồng ý thì người ta gật đầu. Cái gì không 
phải, họ lắc đầu và mọi nụ cười đều tươi như hoa. 

Tôi có nói với một vài người Âu Châu gặp trên đường 
hành hương rằng: 

- Tuy các xã hội Âu Mỹ giàu có về vật chất nhưng rất 
nghèo nàn về tỉnh thần. Ở đây thì ngược lại, Tích Lan 
rất giàu về tinh thần nhưng vật chất còn nghèo khổ lắm. 
Chúng ta phải học hỏi lẫn nhau và chia sẻ cùng nhau. 

Những người này hoàn toàn đồng ý với tôi về điều đó. 
Ở Âu Mỹ, ai ai cũng đề cao cái tôi và tư hữu, trong khi đó 


106 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


tại đây một vị Sư là Tiến Sĩ, giáo sư Đại Học đi nữa họ 
vẫn tự nấu ăn, chùi cầu tiêu, dọn đẹp, giặt giũ áo quần, 
chẳng có gì tỏ ra tự cao tự đại hay khách sáo cả. Có lẽ đó 
cũng nhờ tỉnh thần Phật giáo chăng? 


Khi đến một nơi nào mua sắm, tôi thường ít khi tự 
trả giá, vì sợ lầm và những người bán hàng khi gặp người 
ngoại quốc thường nêu giá cao hơn. Điều này cũng giống 
Ấn Độ, nhưng mức nói thách thường ít hơn. Vì vậy, tôi 
giao tiền trước cho Đại Đức Seelawansa và khi muốn 
mua vật gì thì nhờ Đại Đức mua giùm. So ra đời sống Ở 
Ấn Độ và Tích Lan khác nhau khá xa và ở đây người ta 
học hỏi được nhiều hơn. 


Sau 6 ngày viễn du, đến đây tạm chấm dứt, tôi về 
lại tu viện này để tắm rửa, nghỉ ngơi, đọc một vài quyển 
sách trước khi tường thuật lại chuyến đi này. 





Các chủ sa-di ở tột tu uiện khác 


107 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Một đoạn đường hơn 1.000 cây số mà đi vất vả vô 
cùng. Tôi tính ra chưa hết 100 Đức mã tiền xăng và chi 
tiêu cả đoàn 9 người chưa hết 500 Đức mã. Số tiền cúng 
dường thì nhiều hơn, khoảng hơn 1.500 Đức mã cho các 
chùa và chư Tăng để hồi hướng cho Phật Tử Thiện Niệm 
Lâm Đạo Tứ như ý nguyện của gia đình. Bây giờ còn lại 
đây 1.000 Đức Mã, ngày mai sẽ đi hỗ trợ cho một trại 
dưỡng lão và một cô nhi viện ở vùng này. 

Thông thường chư Tăng vẫn khuyên Phật Tử hay làm 
phước, nhưng chính chư Tăng thì ít làm, chỉ chờ hưởng 
phước mà thôi. Riêng tôi thì nghĩ khác, chư Tăng cũng 
nên làm phước để làm gương cho những người Phật Tử. 
Vì thế đi đến đâu tôi cũng cúng dường. Dĩ nhiên không 
phải để cầu giàu sang cho kiếp sau, mà để dành dụm vốn 
cho kiếp này. Đời sống đạo đức cũng giống như một kho 
chứa. Nếu ta cứ tiêu xài hoài, không lo tạo tác, chắc chắn 
một ngày nào đó cũng sẽ hết đi. Dĩ nhiên người tu là phải 
tu rồi, nhưng phước huệ song tu là điều rất cần thiết. 

Ngày 12, 13 và 14 là những ngày nghỉ để chuẩn bị 
một vài công việc khác cho ngày 15 và 16, trước khi khởi 
hành trở về Đức. Nhưng tôi đã cố tận dụng 3 ngày này 
để viết quyển sách nhỏ bé này cho xong trước khi về Đức. 
Một quyển sách chỉ hoàn thành trong 3 ngày quả thật 
là vội vã, nhưng đó là tất cả những gì tôi có được. Ngày 
mai đây tôi cũng sẽ không còn ở lại với đời này theo lẽ vô 
thường, nhưng chắc chắn những lời nhắn gởi cũng như 
tường thuật của tôi trong sách này sẽ giúp ích một phần 
nào cho những người đi sau muốn tìm về nẻo đạo. 


Phần còn lại của những ngày kế tiếp tôi sẽ tường 
thuật khi lên máy bay trước khi về Hòa Lan và Đức 


108 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


Quốc. Đây vẫn là những việc thường làm của tôi qua các 
chuyến đi xa. 

Mỗi ngày tôi viết chừng 5 tiếng đồng hồ, đôi khi 6 hay 
7 tiếng, nhưng ít nhất tôi cũng dùng 1 hay 2 tiếng vào 
buổi chiều để thả bộ ra cánh đồng bên cạnh tu viện xem 
những con trâu, con bò gặm cỏ nhởn nhơ, xem những đàn 
cò trắng tung tăng bay lượn trên bầu trời, hoặc những 
chú vịt con vô tư lự ra lông trong đám nước bùn nhơ như 
vui thú với cỏ cây đồng nội. Tôi bứt một nắm lá cây bùi 
ngọt để nhớ về người mẹ hiền của quê hương đã cách xa 
từ năm 1966. Người đã có công chăm lo phần vật chất và 
tỉnh thần cho tôi khi còn ở tuổi trẻ. 

Thỉnh thoảng, tôi ghé vào trong xóm chụp hình một 
vài luống trầu hay bụi sắn để nhớ về người cha thân yêu 
đã ra đi vĩnh viễn vào năm 1986 với tuổi thọ 89. Ngày 
xưa, song thân tôi còn tại thế vẫn thường hay ăn trầu, 
hút thuốc, vì vậy khi gặp những hình ảnh này, kỷ niệm 
cũ lại hiện ra. Vườn nhà tôi cũng có trồng mấy nọc trầu 
xanh biêng biếc, thêm mấy cây cau đâm nụ trổ buồng 
thật xinh xắn. Nhưng chiến tranh đã tàn phá hết rồi. 
Năm 1969 và 1971 tôi có về lại quê hương, nhưng những 
dây trầu xưa, cây cau cũ không còn nữa. Quả là thế sự 
đã đổi thay. 

Nghe tiếng trâu kêu tôi nhớ đến các anh chị rất 
nhiều, những người đã chăm nghề cày sâu cuốc bẩm để 
lo lắng cho các em mình, để rồi một ngày cả hai người 
em đều đi xuất gia đầu Phật, phải ngơ ngác tiễn em đi 
trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. Bà chị cả tôi 
năm nay gần 70 tuổi vẫn còn ở lại quê hương xứ Quảng 
nghèo nàn. Tôi nhớ một dạo nọ, tôi đã đi tu rồi, về thăm 


109 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Một con công trong công 0iên thiên nhiên 


nhà, ghé thăm chị. Chị sống tảo tần với ngọn bí đọt rau. 
Chị đã âm thầm lấy mấy chục đồng bạc thật mới để cho 
cậu em từ phố Hội trở về. Chừng ấy tiền chắc chị phải 
bán ít nhất là vài chục gánh rau muống mới có được. 


Khi thấy những người nông phu tay bùn chân lấm 
với cày với cuốc và với những dụng cụ nông trang, tôi 
nhớ người anh thứ 6 của tôi, đã đi lính và chết cho quê 
hương. Anh đã dành dụm để cho em số tiền lương lính 
của mình trước khi em đi tu. Người ch] thứ 3, anh thứ 4 
và chị thứ 5 cũng vậy. Tất cả những tình thương ấy đều 
dành cho người em út là tôi. Bây giờ, những người này 
kẻ còn sống, người đã khuất, có người đã là bà ngoại, bà 
cố, ông nội, ông cậu v.v... nhưng khi gặp lại khung cảnh 
ruộng đồng tại đây, tôi không thể nào không nhớ rất 
nhiều về họ. 


110 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


Riêng người anh thứ 7 của tôi, tức Thượng Tọa Thích 
Bảo Lạc ngày nay, đã đi tu từ năm 1957. Lúc ấy tôi đã 8 
tuổi rồi và hơn 6 năm sau tôi lại tiếp tục theo bước chân 
của người anh ấy. Tất cả chúng tôi đều sinh ra từ chốn 
quê mùa nên chúng tôi thương yêu những người nông 
dân chất phác, mộc mạc tay lấm chân bùn như chính 
bản thân mình. Chính tôi cũng đã lo cho trâu bò ăn mỗi 
ngày khi đi học về. Vì vậy, những con bò con trâu nơi 
đây cũng là hình ảnh gợi lại nơi tôi những gì thân yêu 
quen thuộc nhất. Dầu thời gian có trôi qua, không gian 
có thay đổi, tôi vẫn là hiện thân của chú bé cưỡi trâu, 
chằm nón thuở nào trên quê hương xứ Quảng. Dẫu tôi 
có ở chùa to Phật lớn, tôi vẫn không bao giờ quên mình 
là một chú điệu giản đơn của chốn Tổ Đình. 

Bây giờ đã nhiều lần tôi nói chuyện với Thủ Tướng 
Đức, với các dân biểu hay ngay cả với Đức Đạt-lai Lạt- 
ma hay những vị danh Tăng thạc đức khác, tôi vẫn là 
người có thể đi lau chùi nhà vệ sinh cho mọi người, có nơi 
đẹp đẽ để họ ngồi trong lúc thực hiện nhu cầu cần thiết 
của mình. 


Tôi phải tập sống một cuộc sống không tự cao tự mãn, 
không kiêu căng, mà luôn khiêm nhường, tự tin ở chính 
mình và vững tin nơi Tam Bảo. Chính nhờ ở tự lực và 
tha lực này mà cuộc đời của tôi mới thay đổi như ngày 
hôm nay. Mỗi con người đều có thể tự chuyển nghiệp 
của mình, chuyển từ phàm phu lên địa vị thánh nhân, 
từ con người trở thành Phật Thánh. A1 lười nhác, buông 
thả tức là tự xem thường mình và khó có khả năng để 
tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện chính mình. 


111 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Đứng dưới những cội bồ-đề sum suê cành lá, tôi nhớ 
về cây đa chợ Đình và cây đa miễu Cây Kén ngày xưa. 
Chính những nơi này tôi đã có hàng ngàn lần qua lại 
mỗi khi theo mẹ đi chợ hay đi học ở trường làng. Những 
năm 1957 đến 1961 tôi đã học hỏi nơi đây, một số thầy cô 
cũ không còn nữa. Nhưng có một vài thầy dạy cũ tôi đã 
tìm ra tông tích và đã liên lạc được bấy lâu nay. Trong 
lớp nhứt cuối niên học 1961 ấy, lúc xong Tiểu Học tôi 
xếp hạng gần chót, xấu hổ vô cùng, nhưng sau khi vào 
chùa đi tu, nhờ công phu thiền định, huệ tâm đã được 
chiếu sáng, nên suốt thời Trung Học tôi luôn xếp hạng 
nhứt và nhì trong lớp, tệ lắm cũng chỉ xuống đến hạng 
9, 10 và không bao giờ thấp hơn nữa. Những người bạn 
của tôi thời Tiểu Học, nay chỉ còn biết được 6 người. Có 2 
người đi tu, trong ấy có tôi, 4 người còn lại có 3 người tốt 
nghiệp Cao Học ở Việt Nam và Nhật Bản, còn một người 
quyết ở lại với quê hương đồng ruộng, cày sâu cuốc bẩm 
nối nghiệp cha ông. 

Tôi có viết thư cho Thầy cũ của tôi rằng: “Một ngày 
nào đó các học trò cũ năm xưa sẽ tập họp lại để cùng nhắc 
cho nhau những năm tháng cũ.” Thời gian ấy chẳng biết 
là bao lâu nữa, nhưng lúc ấy chắc có nhiều người đã có 
cháu nội, cháu ngoạI. 

Cứ mỗi buổi chiều tôi đều thả bộ ra đây để xem những 
nông dân tay bùn chân lấm cặm cụi với ruộng đồng. Bây 
giờ tôi cũng có thể gặt lúa được, nhưng mọi người chẳng 
cho tôi sờ tay đến. Tôi cũng có thể cày bừa được, nhưng 
những người nông dân ở đây chỉ mỉm miệng cười khi tôi 
ra dấu muốn làm việc ấy. Tất cả rồi cũng trôi qua đi, với 
tôi chỉ còn lại một tấm lòng cho quê hương, dân tộc và 
Đạo pháp. 


112 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 





Cơn trâu đông nội 


Tối ngày 13 tháng 3, nhân lúc nói chuyện nơi phòng 
khách, Hòa Thượng Viện Trưởng bước ra nhìn chúng tôi 
và tựa lưng vào ghế có ý muốn hỏi chuyện về đạo pháp ở 
khắp nơi. Tôi đứng lên đón tiếp Ngài, sau đó được phép 
ngồi xuống, còn các vị khác đều đứng hầu khi chúng tôi 
nói chuyện. Hòa Thượng hỏi tôi, qua lời thông dịch của 
Đại Đức Seelawansa: 

- Thầy đến nơi đây thấy có điều gì lạ? 

Tôi đáp: 

- Bạch Ngài! Con đến đây học được pháp vô ngã và 
học rất nhiều về tánh không. 

Ngài cười và hỏi lại, những gì thuộc về vô ngã và 
những gì thuộc về tánh không? 

Tôi thong thả đáp: 


113 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


- Bạch Ngài, chính con và Đại Đức đây xuất thân từ 
chốn ruộng đồng, rồi nhờ Phật pháp mà được học hỏi đó 
đây, rồi cũng do sự học vấn mà thành người phụng sự 
cho đời cho đạo, nhưng khi qua đến đây rồi, con thấy có 
cũng như không. Bằng cấp như Ngài, Tiến sĩ Pali, Phạn 
ngữ và Triết học mà cũng sống tại chốn ruộng đồng này, 
vui với đàn hậu học, chẳng có một chút gì xa lạ với quần 
chúng bình dân. Qua đó con đã học về tỉnh thần vô ngã, 
vị tha của Ngài rất nhiều. Còn riêng con ở Âu Châu có 
tất cả các tiện nghi, nhưng khi qua đây rồi con bỏ lại 
sau lưng tất cả, nào tiền bạc, chăn êm nệm ấm... Con đã 
đi chân trần và sống giản dị như bao nhiêu người ở đây 
đang sống. Đó là con đã học được về tánh không vậy. 

Sau đó, Ngài chuyển sang nói về Trung Quán luận 
của Ngài Nãgãärjuna (Long Thọ) rồi đến tỉnh thần Đại 
Thừa của các ngài Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh v.v... 





Giàn trâu xanh như ở quê hương 


114 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


Ngài rất thông thạo về giáo lý Bát-nhã và một số hệ 
phái Đại Thừa. 

Tôi có giới thiệu sơ qua về Tịnh Độ và kinh Pháp 
Hoa. Sau đó tôi đề nghị rằng: 

- Giữa Nam tông và Bắc tông, giữa Đại thừa và Tiểu 
thừa còn xa cách quá, chúng ta nên tiến lại gần nhau để 
chỉ còn một Phật thừa mà thôi. Muốn vậy, nên cho một 
số tăng sĩ Đại thừa sang các nước Tiểu thừa để học hỏi 
và ngược lại. 

Ngài mỉm cười và trả lời: 

- Đã có, nhưng ít có kết quả lắm. Vì người ra đi không 
biết có bị đồng hóa hay không. Khi về lại nước lại làm 
những điều khác với ý nguyện ban đầu. Dĩ nhiên tập 
quán, lễ nghi và ý thức về dân tộc còn nặng lắm, chúng 
ta phải tập làm quen với nhau thôi. 


Ngài nói tiếp: 

- Nhưng tôi tin tưởng rằng tinh thần Phật giáo Đại 
thừa dễ hội nhập với người Âu Mỹ hơn. 

Tôi thưa rằng: 


- Điều đó đúng, nhưng Phật Giáo được hiện diện ngày 
nay tại Âu Mỹ phải cảm ơn 3 luồng tư tưởng và 3 sự dẫn 
nhập của Phật giáo khác nhau vào Âu Mỹ vậy. Đó là 
những người Âu Mỹ đến Tích Lan học đạo rồi trở về quê 
hương của họ quảng diễn tỉnh thần này. Sau đó vào đầu 
thế kỷ 20 có tỉnh thần Thiền học của Nhật Bản qua sự 
giới thiệu của D. Suzuki đã giúp phương Tây hiểu nhiều 
hơn về Phật giáo Đại Thừa. Và luồng tư tưởng thứ 3 là 


115 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


nhờ Phật Giáo Tây Tạng và Đức Đạt-lai Lạt-ma truyền 
ra khắp thế giới từ năm 1950 đến nay. Đó là 3 luồng tư 
tưởng chính đã hình thành Phật giáo tại các quốc độ 
này. Sau năm 1975 có thêm sự hiện diện của Phật giáo 
Việt Nam, nhưng tỉnh thần Phật Giáo Việt Nam chưa 
gây chú ý nhiều cho người Âu Mỹ. 

Ngài có hỏi tôi về sự Bố-tát hằng tháng và việc lập 
giới đàn. Tôi đã trả lời tỉ mi theo như trong Luật Tạng 
đã dạy. Tôi cũng có thưa với Ngài rằng: 


- Tạng Kinh và Tạng Luận bên Đại Thừa có nhiều 
thay đổi và xiển dương thêm, nhưng hầu như Tạng Luật 
đều dùng giống như Phật giáo Tiểu thừa gồm 5ð bộ. Đó 
là: Tứ Phần Luật, Ngũ Phần Luật, Thập Tụng Luật, Ma 
Ha Tăng Kỳ Luật và Luật Pali. Năm bộ luật này vẫn là 
những giới thể căn bản vô tác của các vị tỳ-kheo. 





Câu trái 0uườn quê: sắn (khoai 1mì), thơm (dứa) 0à câu chuối 


116 


PHẬT TẠI SƠN LÂM 


Ngài cũng có hỏi tôi về sự an cư kiết hạ, tự tứ, việc 
thọ nhận y Ca-th1-na v.v... 

Tôi trả lời rất rành mạch theo tỉnh thần đã học và đã 
hiểu. 

Ngài rất vui lòng và cuối cùng tôi có thưa Ngài rằng: 

- Người Âu Châu ngày nay rất cần đến giáo lý đạo 
Phật, như là một chất liệu dưỡng sinh trong cuộc sống 
hằng ngày của họ. Chúng ta nên có mặt nhiều hơn tại 
các quốc độ này để giúp đỡ họ. 

Ngài cũng có hỏi tôi về hành tứ y,! tức là 4 phép căn 
bản mà vị tỳ-kheo phải thực hành y theo từ lúc bắt đầu 
nhập đạo. Tôi thưa rằng: 

- Bạch Ngài, ngày nay trong 4 phép ấy có lẽ chỉ còn 
có một là thừa hành được thôi. Đó là việc người tăng sĩ 
sống không thể rời 3 y được, tuy cũng không phải là loại 
y phấn tảo như ngày xưa. Còn 3 việc khác như đi khất 
thực mỗi ngày, ngủ nghỉ dưới gốc cây và uống thuốc bị 
chê bỏ thì không thể thực hiện ở các quốc gia Âu Mỹ, mà 
ngay như tại Tích Lan này cũng khó thực hiện. 

Ngài hoàn toàn đồng ý với tôi và nói thêm rằng tỉnh 
thần Phật giáo Đại Thừa vẫn phóng khoáng hơn nên 
cần phát triển nhiều cho người Âu Mỹ. 

Qua buổi tọa đàm này, tôi thấy sự học, sự tu là cần 
thiết. Nếu tăng sĩ không thông giới luật, sẽ bị gãy ngay 


1 Hành tứ y (4799) theo luật Phật bao gồm: 1. Trước phấn tảo y (3# 3# %): 
chỉ mặc y phấn tảo, nghĩa là may bằng loại vải thô xấu, vải mà người đời đã 
bỏ đi. 2. Thường hành khất thực (# 4ï #S,#): chỉ sống bằng việc đi khất thực 
mỗi ngày, nhận thức ăn cúng dường vào bình bát trước lúc giữa trưa. 3. Y thụ 
hạ tọa (†&#† F 4#): chỉ ngủ nghỉ bên dưới gốc cây. 4. Dụng trần hủ dược (l 
Jš /ã 3Š): khi có bệnh chỉ dùng những loại thuốc men xấu nhất mà người đời 
chê bỏ, miễn sao có thể trị được bệnh. 


117 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


giữa câu chuyện thì nguy hiểm vô cùng. Vì vậy, những vị 
đi thuyết giảng đó đây cần phải nắm vững vấn đề, nhất 
là về Kinh và Luật thì mới mong tạo được niềm tin nơi 
người đối diện, cũng như cho người đối diện thấy rằng 
cuộc sống tu hành của cả Nam lẫn Bắc tông không phải 
là một cuộc sống hưởng thụ, chạy theo lợi dưỡng, mà là 
con đường Bồ Tát đạo để đưa mọi người đi theo hướng 
giải thoát mọi khổ đau trong cuộc đồi. 


Giờ cúng dường ngọ trai của một thí chủ thuần thành 
đã đến, tôi phải chuẩn bị y áo để dự trai. Chắc chắn trong 
thời kinh này sẽ có nhiều ngạc nhiên về sự hiện diện của 
tôi và họ cũng mong tôi nói một vài lời ban phước trong 
buổi ngọ trai hôm nay. 


Tất cả những phước báu này, xin hồi hướng lên Tam 
Bảo để chứng minh và cầu nguyện cho quê hương, đạo 
pháp tại quê nhà có cơ hội phục hưng phát triển như các 
quốc gia Phật giáo trên thế giới ngày nay. 


118 


z 
" 


ây giờ là 10 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 
1994, tôi đang ngồi trên chuyến máy bay 
KLM 802, trên đoạn đường hướng về Amsterdam sau 
khi đã dùng bữa sáng. Tôi sẽ viết tiếp đoạn cuối để hoàn 
thành quyển sách nhỏ bé này và sẽ gởi đến quý độc giả 
trong vài tháng nữa. 





Chiều ngày 14tháng 3 năm 1994, Đại Đức Seelawansa 
và một thầy khác cùng với tôi và 2 em bé đi đạo quanh 
đồng ruộng núi đồi. Đại Đức bảo là suốt 20 năm ở tu viện 
này, trước khi đi Áo, Đại Đức chưa bao giờ đi dạo và cũng 
chưa đi ra khỏi chùa xa như ngày hôm ấy. Theo tôi nghĩ, 
người Tích Lan chưa có nhu cầu đi dạo. Hoặc giả đời 
sống nông thôn của họ có đầy đủ không khí trong lành 
và thì giờ rảnh rỗi, chỉ có ngày mùa mới bận bịu, nên họ 
chẳng cần đi dạo chăng? 

Viết đến đây tôi lại nhớ, đúng 17 năm về trước, khi tôi 
từ Nhật đến xứ Đức này, mới chiều thứ sáu, anh Trâm 
bạn tôi, nay là bác sĩ, bảo tôi rằng đã cuối tuần. Tôi trố 
mắt nhìn Trâm với vẻ ngạc nhiên và hỏi: “Cuối tuần gì 
mà sớm thế?” Ở Nhật bao nhiêu năm, cuối tuần của tôi 
cũng chỉ có ngày Chủ nhật, mà ngày Chủ nhật lại bận 
bịu với công việc chùa chiền, cũng xem như chẳng có 
cuối tuần nào. 


119 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Một hôm nọ, Trâm rủ tôi đi dạo bờ hồ, tôi cũng ngạc 
nhiên hỏi đi dạo là thế nào? Ở Nhật, một xứ năng động 
nhất thế giới, nhưng có bao giờ tôi nghe đến danh từ ấy 
đâu? Quả thật, khi người ta nhàn nhã quá hay bận rộn 
quá, đôi khi thường quên đi thì giờ. Ở Nhật sau này có 
một bệnh gọi là bệnh làm việc quá nhiều. Trong khi đó, 
những dân tộc ở xứ nóng lại sinh bệnh lười, chẳng muốn 
làm gì cả. 

Chúng tôi leo lên một ngọn đồi cao. Nơi đó có một am 
thờ Phật, có một vị Sư già đang chăm chỉ với kệ kinh. 
Gặp chúng tôi, vị Sư mừng lắm, chào chào hỏi hỏi, làm 
như suốt cả năm không có ai tới lui nên thiếu người tâm 
sự. Người cũng bảo rằng: 

- Tuổi tôi đã quá thất tuần nhưng không có đệ tử, 
nên muốn giao chùa lại cho người khác trông giữ. 


Tôi hỏi Đại Đức Seelawansa, việc này sao dễ dãi thế? 
Đại Đức trả lời: 

- Ở Tích Lan, việc vị Tăng làm chủ các ngôi chùa 
và các động đá không có gì khó khăn cả. Đó là luật của 
chính phủ đã định. Chỉ có một điều cần lưu ý là tất cả 
những gì hiện hữu như chùa viện và các tảng đá thiên 
nhiên không được dời đổi nếu không có lệnh của chính 
phủ. Nên đã là tăng sĩ thì ai cũng ở được. 

Ở đây các vị tăng sĩ và các chú tiểu ở chùa cũng nhận 
được một số tiền tượng trưng từ chính phủ để mua sách 
vở và dùng để đi lại. 

Mỗi nước có một phong tục khác nhau. Ví dụ tại Thái 
Lan, người nữ không được phép trao bất cứ một vật gì 


120 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 





Dạo bước đường quê 


tận tay một vị Thầy, mà phải đặt vật ấy bên trong một bì 
thư, hoặc trên một cái mâm hay cái đĩa. Nhiều vị nữ cư 
sĩ hay nhường cho nam cư sĩ lo việc trao gởi ấy. Phật tử 
Thái Lan khi hầu chuyện với các Sư thì ngồi, còn ở Tích 
Lan thì phải đứng. 


Khi đi xe, ghế ngồi của các vị Sư Thái Lan tất cả đều 
ở phía sau xe bus, còn ở Tích Lan thì nằm phía trước. 
Nhưng tất cả các vị Sư Tích Lan đều phải trả tiền, còn 
các vị Sư Thái Lan thì khỏi. Các vị Sư Tích Lan có thể 
nhận tiền hoặc đồ dùng trực tiếp từ tay người nữ và 
cũng không giữ khuôn phép quá đáng như tại Thái Lan. 


Ở Tích Lan có nuôi những chú tiểu rất nhỏ từ 7, 8 
tuổi, nên quý Thầy rất cực nhọc. Sáng nào cũng đánh 
thức 5, 3 lần nhưng các chú chưa thức dậy hắn. Có nhiều 
bậc cha mẹ muốn con mình đi tu nên đã gởi con vào chùa 


121 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


sớm, nhờ thế mới có cơ hội để học hỏi tiếng Pali và Phạn 
ngữ. Nếu về sau người con ấy tu không được nữa, trở về 
đời thường cũng chẳng hại gì. Nếu ai thuận duyên thì 
tiếp tục con đường tu tập. Ở đây việc bỏ dỡ đường tu trỏ 
lại đời thường là chuyện rất thường tình, chẳng ai thắc 
mắc cả. 


Quả thật mỗi nước lại có một phong tục tập quán 
riêng và chính cái lâu đời nó trở thành phong tục ấy đã 
bó buộc người ta ở nhiều phương diện. 


Chúng tôi lên tận trên đổi cao, nhìn phong cảnh 
chung quanh thấy đâu đâu cũng một màu xanh biêng 
biếc, toàn những ngọn dừa và mít, cau... Trong khi Âu 
Châu toàn một màu trắng của tuyết và rất trân quý 
màu xanh, còn ở đây thì màu xanh dư thừa và các tia 
nắng chói chang đã làm cho tôi gần như lúc nào cũng bị 
say nắng. 


Ngắm nhìn trời rộng mây cao, phong cảnh hữu tình, 
tôi đã quên đi rất nhiều về những gì đã, đang và sẽ xảy 
ra nơi Đức quốc. Tôi và quý Thầy ngồi đó thật lâu để mỗi 
người có thời gian nhìn về mỗi hướng. Trên đời này có 
nhiều điều khó lường được. Đại Đức Seelawansa kể cho 
tôi nghe rằng cùng tu với Đại Đức cách đây 30 năm có 3 
người tất cả: 


- Một người tu 20 năm, rồi phải lòng một tín nữ nên 
đã trả áo lại cho nhà chùa để về gia đình báo ân báo 
hiếu. 

- Một vị khác vẫn giữ áo nhà tu cho đến ngày nay và 
đang ở chùa với Sư phụ của Đại Đức, nhưng vì ít 


122 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


dạn dĩ và xốc vác nên vẫn sống yên chốn quê đồng 
có nội. 

- Còn Đại Đức Seelawansa tiến thân được như ngày 
nay cũng từ quê hương đó. 


Quả thật mỗi người có một nghiệp lực khác nhau. 
Đau khi xong Trung Học, Đại Đức lên học Đại Học. Sau 
khi xong Đại Học lại có duyên sang Áo Quốc làm luận án 
Tiến Sĩ và bây giờ là Giáo sư Đại Học. Mấy ngày tôi ở đó, 
Đại Học quốc gia tại Colombo cũng có đến mời Đại Đức 
dạy, nhưng Đại Đức rất miễn cưỡng chưa chịu nhận lời. 


Tôi có hỏi tại sao? Đại Đức bảo rằng: 


- Đại Học là chốn giáo dục tự do. Nếu dạy cho chính 
phủ phải theo những gì của chính phủ Tích Lan đặt ra, 
nên Đại Đức không thích. 

Quả thực: 

“Bần cư náo thị vô nhơn vấn, 

Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.” 

Nghĩa là người nghèo dầu sống nơi phố chợ ồn ào náo 
nhiệt vẫn không ai hỏi thăm đến. Nhưng kẻ giàu có thì 
ở trong chốn sơn lâm cùng cốc cũng có người tìm đến. 
Nhưng trường hợp của Đại Đức ở đây phải nói là: 

“Khó khăn thì chẳng ai nhìn, 

Đến khi đỗ trạng tám nghìn nhân duyên.” 


Đúng như lời Thiền sư Huyền Quang đời Trần, sau 
khi đỗ Trạng nguyên và rồi đi tu, đã cảm thán về thế 
thái nhân tình như vậy. 


123 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Trên đổi cao gió lộng 


Sáng ngày lỗ tháng 3 năm 1994, chúng tôi đi 
Colombo để làm một số việc như đi thăm Đại Học Phật 
Giáo, thăm người bạn của Đại Đức đang làm trong Bộ 
Tài Chánh, thăm một người bạn tu từ Toronto về. 


Riêng tôi đến thăm một Thầy người Tích Lan và nay 
mai Thầy ấy sẽ được bảo lãnh sang Đức để tu học. Sau 
đó chúng tôi được một tờ báo Anh ngữ tại Colombo mời 
phỏng vấn về chuyến đi này. 

Trên đường về, chúng tôi ghé siêu thị mua một số vật 
dụng cần thiết để giúp cho một trại mồ côi và một trại 
dưỡng lão. 

Chúng tôi đã mua “ra” (drap) trải giường, “xà rông” 
cho những người lớn tuổi, xà phòng, dao cạo râu, khăn 
mặt, bột sữa và các đồ gia dụng cần thiết như chổi quét 


124 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


nhà cũng như các xô và thau để giặt giũ quần áo. Tất cả 
số tiền giúp đỡ này đều do gia đình của hương linh Phật 
Tử Lâm Đạo Tứ, Pháp danh Thiện Niệm tại Speyer - 
Đức Quốc - gởi tôi làm phước và mong hồi hướng cho 
hương linh của Tứ được sớm cao đăng Phật quốc. 

Chiều tối chúng tôi mới đến được Cô Nhi Viện. Nhìn 
các em mà nhớ đến những em bất hạnh khác ở quê 
hương mình. Tuy chúng ở đây có người săn sóc, nhưng 
thiết tưởng đâu có bằng tình yêu ruột thịt của mẹ cha? 
Mẹ cha sau khi sinh ra các cháu, vì lý do này hay lý 
do khác, nên phải chấp nhận để các cháu thành những 
người không có cội nguồn. May mà nhờ Hội Phật Giáo và 
các cơ quan từ thiện ở đây đỡ đầu, nếu không các cháu sẽ 
trỏ thành những đứa trẻ bụi đời, lang thang đầu đường 
xó chợ để xin ăn và sống nhờ sự bố thí của mọi người. 





Trao quà cho các em ở cô nhì uiện 


125 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Hình lưu niệm cùng các em 


126 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


Trưa ngày 16 tháng 3 năm 1994, có một gia đình 
Phật tử gần tu viện mời đến nhà thọ trai. Hòa thượng 
Viện Trưởng cùng với chư Tăng đã đi và dĩ nhiên tôi là 
một người khách quý cũng được mời. 

Đây là cách thức một buổi thọ trai ở xứ này. 


Gia đình Phật Tử túc trực sẵn trước ngõ nhà. Nơi ấy 
có để một chậu nước và một cái khăn. Có một thanh niên 
múc nước rửa chân cho quý Thầy, một vị lớn tuổi lau 
chân và một vị khác hướng dẫn quý Thầy vào theo một 
đường thảm đã trải sẵn. 

Đây là một tục lệ từ xưa, khi Đức Phật còn tại thế 
Ngài và Tăng chúng vẫn thường dùng. Có lần Đức Phật 
hỏi La-hầu-la, người đệ tử cũng là người con yêu quý 
của Ngài rằng: 

- Nước trong chậu sạch hay nước đã rửa chân sạch? 

La-hầu-la trả lời: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Dĩ nhiên là nước trong chậu 
sạch hơn nước đã rửa chân rồi. 

Đức Phật bảo tiếp: 

- Cũng như thế đó, người lười biếng, không chăm tu 
thiển định giống như nước dơ bẩn kia. Hãy đổ nó đi, 
đừng giữ lại nữa. 

Đó là lời nhắc nhở của Đức Phật đã làm cho La-hầu- 
la tỉnh ngộ và cố gắng tu hành. 

Đức Phật ngày xưa, Ngài hay dùng ba cách để độ đệ 
tử. Đó là thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. 


127 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Những ai đáng dùng thân để độ, thì Ngài hiện ra nội 
thân để độ họ. 


Những ai đáng dùng lời để độ, thì Ngài thường hay 
thuyết pháp để đưa họ về nẻo chánh. 


Những ai đáng dùng ý để độ, thì Đức Phật đã tùy 
thuận theo hoàn cảnh của từng người mà dùng ý để độ. 


Vì vậy mà Đức Phật được tôn xưng là Pháp vương, 
nghĩa là Vua giảng pháp. 


Khi vào nhà, tất cả các ghế ngồi đã được trải “ra” 
trắng và đón mời chư Tăng ngôi vào đó, đoạn gia chủ 
ra thi lễ sát đất trước các vị Sư. Sau một lúc nghỉ ngơi, 
vị Hòa Thượng giảng một bài pháp, mọi người quỳ chắp 
tay cung kính nghe. 


Sau khi nghe pháp, đến lễ dâng ngọ thực lên chư 
Tăng. Đầu tiên là dâng một ít cơm và đồ ăn tượng trưng. 
Đau đó chư Tăng tụng kinh độ năm mười phút. Lúc bấy 
giờ, người trong gia đình Phật tử ấy lần lượt đi đặt vào 
bình bát cho các vị Sư những phần thức ăn còn lại. Họ 
đi lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, trong khi các vị Sư vẫn 
dùng cơm. Nếu món nào quý Sư còn muốn dùng nữa thì 
để họ tự nhiên đặt vào bát, món nào không muốn dùng 
thêm nữa thì lấy tay đậy bát lại. Tất cả đều dùng bằng 
tay và sau cũng như trước khi xong bữa cơm đều có một 
bát nước để rửa tay. 


Sau phần cơm là bánh trái, trà nước. Mỗi mỗi đều 
được cung kính làm trong chánh niệm. Cuối cùng là mời 
trầu. Ở đây mọi lễ nghi đều dùng trầu, có cả việc dâng 
cau trầu lên cúng Phật. 


128 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


—Svrtrdoetqrrdy NT U 





Băng qua tuộng lúa 


129 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Sau phần dùng ngọ trai, Đại Đức Seelawansa nói 
một thời pháp ngắn. Sau đó tôi cũng nói một thời pháp 
bằng tiếng Đức, Đại Đức dịch sang tiếng Shingahalese. 
Nội dung của bài pháp, tôi đã nói về công đức của việc 
bố thí và nhiệm vụ của người Phật Tử tại gia cũng như 
của người xuất gia. 


Đau đó gia đình dâng quà lên chư Tăng và ra về. 
Buổi lễ ngọ trai chấm dứt. Gia chủ ra tận ngõ để đảnh lễ 
chư Tăng, đoạn đưa lên xe để về tu viện. 


Đó là một lần cúng dường như bao nhiêu lần cúng 
dường khác mà Phật tử tại gia thường cung thỉnh chư 
Tăng đến nhà để dùng ngọ. 


Trường hợp Việt Nam mình cũng thế, nhưng có một 
vài nghi lễ khác hơn. Ở đây, nghi lễ hầu như được làm 
giống khi Phật còn tại thế, ít sửa đổi gì. 


Chúng tôi về lại chùa nghỉ trưa và buổi chiều đến 
trại dưỡng lão gần đó để phát quà và ủy lạo. Nhìn những 
người già không có thân nhân, hoặc vì một lý do nào đó 
phải vào đây để ở, thiếu thốn vô cùng. Mặc dầu ở đây 
cũng có người giúp đỡ họ, nhưng trông hờ hững quá. Khi 
nhìn những người già ngoài 80 tuổi, tôi nghĩ về quá khứ 
của họ trước đây 50 năm, khi thực dân Anh còn cai trị 
nơi xứ hải đảo này. Chắc rằng họ cũng khổ lắm, nhưng 
lúc ấy họ còn trai trẻ, ở lứa tuổi 30, tràn đầy nhựa sống. 
Chắc họ đã chẳng nghĩ rằng họ có ngày hôm nay. Ngày 
nay, mặc dầu họ được sống trong một xã hội tự do thoải 
mái hơn, nhưng tuổi tác đã làm cho họ khổ sở hơn là thời 
còn trai trẻ. 


130 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 





Thăm hỏi uà trao quà cho từng cụ già 


131 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Những cụ già ở Viện dưỡng lão 


Tay run run cầm những món quà chúng tôi trao cho, 
» ^ ^ z *®KA x- z »- 
các cụ cảm động sâu xa, thể hiện ra cử chỉ và nét mặt. 


Trên đường về, tôi nói với Đại Đức Seelawansa: 


- Rồi đây chúng ta cũng phải già như vậy, nhưng 
may mắn hơn là chúng ta có học hỏi cũng như thực hành 
giáo lý của Đạo Phật nên hy vọng sẽ tốt hơn. Những 
người này, khoảng 40 hay 50 năm trước có thể cũng là 
những người trẻ đẹp, ngang dọc tung hoành, chọc trời 
khuấy nước, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, giờ đây 
cái chết đã đến gần kề. Không biết họ có còn tiếc nuối 
quá khứ nữa chăng? 


Thỉnh thoảng chúng tôi nghe được một vài cụ lớn 
tuổi đang hát. Có lẽ là những điệu dân ca, nhưng không 
nhịp nhàng và hình như cụ đã lấn thần. Mấy cụ ngồi 


132 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


bên cạnh cùng cười và cụ cũng cười lớn lên. Những người 
bên cạnh hỏi cụ đã hát gì thì cụ bảo hát để quên đời. 


Chúng tôi đến từng giường để thăm từng cụ ông. 
Có người đi đứng được, dầu đã ngoài 80 tuổi. Nhưng 
có người bị bại liệt nên phải đến tận nơi để han hỏi tận 
tình. Món quà cũng như tấm lòng đều đáng quý giá. 
Điều đó nói lên tinh thần nhập thế của Đạo Phật trong 
cuộc sống này. 


Chúng tôi trở về chùa để chuẩn bị một buổi lễ khác 
vào tối 16 tháng 3 năm 1994. Đó là lễ tiễn chân tôi về lại 
Đức quốc. 

Tôi không ngờ lại có được lễ tiễn biệt này và tôi nghĩ 
đây có lẽ cũng là một thông lệ để tiễn chân kẻ đi xa, cần 
được bình an vô sự, đi đến nơi về đến chốn. 


Đầu tiên, Hòa thượng Viện Trưởng và chư Tăng cũng 
như một số Phật tử đến Tu viện Piriven, nơi chúng tôi 
ở mấy ngày nay, để cùng làm lễ tiễn đưa vào lúc 19 giờ 
tối. Hòa thượng đã cầu Phật cho tôi đi được bình an và 
Tăng chúng cũng đồng lòng cầu nguyện với mọi người 
như thế. 


Trước phần cầu nguyện là lễ đốt đèn cúng Phật. Đèn 
được đốt bằng dầu dừa và tim đèn bằng bông gòn nên 
cháy rất đượm. Mỗi gia đình mang đến một giỏ hoa đủ 
loại, đặc biệt là hoa sứ màu trắng, mà miền Bắc thường 
gọi là hoa đại. Hoa lài, hoa thiên lý cũng được cúng Phật. 
Người phía sau cùng mang từng đĩa bông trao qua một 
người khác kế bên và cứ thế chuyền mãi đến người cuối 
cùng là Hòa Thượng trụ trì, dâng lên cúng Phật. 


133 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Đông lúa được mùa 


Sau lễ, Hòa thượng nói một thời pháp rất dài và được 
Đại Đức Seelawansa dịch ra từng đoạn một. Đại Đức 
dịch rất hay, ngắn gọn nên rất dễ hiểu và nội dung rất 
sâu sắc. 


Đại ý Hòa thượng đã nói về sự vui mừng của Ngài 
cũng như Tăng chúng được đón tiếp một vị khách quý đến 
từ Đức, nhưng vị đó không đòi hỏi gì nhiều như bao Phái 
đoàn Phật giáo khác đã đến đây, mà hoan hỷ ở trong làng 
quê hẻo lánh vui với cảnh nghèo nàn của Tu Viện. 


Đoạn Ngài giới thiệu về lịch sử truyền thừa của Phật 
giáo Tích Lan, đến từ thế kỷ 3 trước Tây lịch, đã có hơn 
2.300 năm lịch sử và trải qua nhiều triều đại huy hoàng 
nên mới xây dựng được những nơi như Polonnaruwa, 
Anuradhapura, Kandy... Nhưng trải qua nhiều cuộc bể 
dâu, xứ Tích Lan đã bị người Anh chiếm làm thuộc địa 


134 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


hơn 150 năm và gần 50 năm nay Phật giáo Tích Lan 
được sống trong tự do để truyền đạo và phục hồi Phật 
Giáo làm quốc giáo như hiện nay, nhưng cũng còn nhiều 
trở ngại lắm. Vì lẽ khi trăm hoa đua nở, các luồng tư 
tưởng cứ tùy tiện phát triển, nên so với Âu Châu thì sự 
trật tự và nề nếp không bằng. 


Ngài đã nói rất nhiều về Đại Đức Seelawansa và tôi, 
khen ngợi có, tán dương có và lưu ý trên đường hành đạo 
cũng có. Ngài nói: 

- Có nhiều người có khả năng hành đạo, nhưng ngoại 
ngữ không thông. Ngược lại, những người thông ngoại 
ngữ lại không rành Phật Pháp. Ở đây các vị đều có đủ 2 
yếu tố ấy, nên tôi mong rằng 2 vị sẽ mang Phật giáo Đại 
thừa và Tiểu thừa đến với người Âu Châu dễ dàng hơn. 


Ngài có bảo rằng, Ngài đã ở Áo được 3 tháng, tuy 
không hiểu ngôn ngữ nhiều, nhưng nghe người Áo gọi điện 
thoại đến thăm hỏi và tìm hiểu Phật Pháp nơi Đại Đức 
Seelawansa cũng như đến gặp gõ hằng ngày, quả là điều 
lợi lạc biết bao, nếu mình giúp đố họ trực tiếp được về vấn 
đề tỉnh thần. Ngài nói Ngài chưa đi Mỹ, nhưng Ngài tin 
chắc chắn rằng cũng giống như thế. Đoạn Ngài nói: 


- Tôi có nghe ở Hannover có chùa lớn là do sự đóng 
góp của Phật tử đó đây, dưới sự lãnh đạo của Thượng 
Tọa và nơi đó đã quy tụ được nhiều người đến học hỏi tu 
niệm, quả là điều đáng quý biết bao. 


Ngài nói về sự hiện hữu của Phật giáo Đại Thừa tại 
các nước Á Châu nhiều hơn Tiểu thừa và Ngài cũng tán 
dương tôi cũng như Đại Đức Seelawansa đã thể hiện 


135 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


tỉnh thần đại đồng tôn giáo đó mà đi giúp đố các trẻ em 
mồ côi cũng như người già cả, quả là điều quý giá vô 
cùng. Ngài cũng nói, mặc dầu Phật giáo Đại Thừa được 
thành lập sau, nhưng đã phát triển mạnh, nhờ có con 
đường phóng khoáng đó và hy vọng những người Âu Mỹ 
dễ chấp nhận con đường này hơn. Ngài bảo rằng, trong 
tương lai cũng nên trao đổi tăng sĩ các nước với nhau để 
tất cả đều hiểu rõ tinh thần Đại thừa và Tiểu thừa, để 
cùng học hỏi lẫn nhau. 


Lời cuối, Ngài nguyện cầu cho tôi trở lại Đức quốc 
được bình an và hy vọng nhưng không chắc rằng còn gặp 
lại Ngài được nữa. 


Đau khi Ngài nói bài pháp như dặn dò, như khuyên 
bảo, như chỉ dẫn, như tán dương, tôi cảm tạ thật nhiều 
về tấm thạnh tình ấy và sau đó tôi dùng tiếng Đức để 
trình bày cảm nghĩ của tôi sau 15 ngày ở tại xứ này: 


“Đầu tiên con xin cảm ơn Ngài cũng như Đại chúng, 
nhất là Đại Đức Seelawansa và sau đó là ông trưởng 
làng cũng như dân làng này đã đón tiếp, giúp đỡ và tạo 
cho con cơ hội rất tốt trong 15 ngày qua. Ơn ấy con không 
bao giờ quên được. Vào ð giờ 30 phút sáng ngày mail, con 
phải lên đường để trở về Đức quốc, nên con xin tạm có 
mấy lời để cảm tạ Ngài cũng như Đại chúng và những 
người hiện diện nơi đây. 

“Khi con đến đây, con nghĩ như một người con trở lại 
gia đình sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng đã không 
biết được mẹ cha, huynh đệ là ai. Và khi đến đây cũng 
như bây giờ, sau 15 ngày sống tại đây, con đã thấy được 
đây là một đại gia đình có đầy đủ những yếu tố đó. Con 


136 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


đã đến đây với tâm trạng rất bình thường, nên cũng 
chẳng muốn khoa trương một điều gì cả. Vì đời sống của 
người tu là một cuộc sống đơn giản mà con đã học được 
từ lâu và bây giờ con lại có cơ hội để thực hiện. 


“Con được biết là quê hương của Ngài đã bị trên 150 
năm đô hộ của người Anh. Quê hương con cũng vậy, 
1.000 năm bị lệ thuộc người Tàu, 80 năm bị người Pháp 
chiếm làm thuộc địa. Nhưng quê hương Ngài may mắn 
có những người ngoại quốc như Đại Tá Olcott, người Mỹ, 
đã giúp đỡ Tích Lan khôi phục lại nền Phật giáo nước 
nhà. Còn chúng con thì không có được duyên may đó. 


“Con vẫn thường hay nói với những người Áo mới gặp 
ở đây rằng: 

- Tuy Tích Lan nghèo về vật chất, nhưng đời sống 
tỉnh thần thì rất cao. Ngược lại Âu Châu thì quá dư thừa 
vật chất, trong khi đó đời sống tinh thần rất thiếu thốn. 
Họ cần học hỏi và trao đổi với Tích Lan. Những người Áo 
đã hoàn toàn đồng ý với con điều đó và họ đã cảm nhận 
đó là một sự thực khó phủ nhận. 


“Khi con hướng dẫn cho người Đức, con vẫn thường 
nói với họ rằng: 

- Quý vị đừng lo ngại gì cả. Vì đạo Phật là đạo thể 
hiện tình thương, chối từ bạo lực, a1 thích thì theo, không 
thích thì xin tự tiện không đến chùa. Không có một điều 
kiện nào buộc ràng cả. Giáo lý của Đức Phật giống như 
một bông hoa thơm ngát, quý vị có thể nhìn ngắm hoa 
ấy, quý vị cũng có thể phê bình đẹp xấu và ngay cả việc 
quý vị cũng có thể đem hoa ấy về trồng vào trong vườn 
hoa tâm linh của quý vị. 


137 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


“Con cũng hy vọng rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của Phật 
Giáo tại Âu Mỹ. Phật Giáo như một cây đại thụ, gốc rễ 
nằm tại Á Châu và chắc chắn hoa trái sẽ đâm chổi nảy 
lộc tại Âu Mỹ. Mặc dầu Phật giáo không đi truyền đạo, 
nhưng đạo Phật như một bầu không khí ngày càng lan 
rộng. 


“Bởi vậy con mong rằng với ánh sáng trí tuệ của Đức 
Phật, với lòng từ bi của chư Tăng, hãy cầu nguyện cho 
chúng con cũng như Đại Đức Seelawansa có đầy đủ nghị 
lực để mang đạo giải thoát đến với mọi loài và mọi người 
trên các quốc độ mà chúng con đang cũng như sẽ đi qua. 


“Gần 50 năm nay, Ngài Đại Đức Narada, người Tích 
Lan, nay đã viên tịch, đã có công lớn mang Phật giáo 
Nam Tông truyền đến Việt Nam của chúng con. Đến 
năm 1963, sau thời kỳ tranh đấu dưới thời Ngô Đình 
Diệm, chúng con đã tạo thành một Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất. Thống Nhất ở đây bao hàm nhiều 
ý nghĩa, trong đó có việc thống nhất các tông phái Phật 
giáo, đặc biệt là giữa Tiểu thừa và Đại thừa. 

“Quê hương chúng con may mắn có được cả 2 luồng 
tư tưởng ấy. Con cũng đã gởi 2 đệ tử sang học tại Ân Độ. 
Hy vọng tương lai sẽ gởi thêm một vài đệ tử đến Tích 
Lan và theo chiều ngược lại, chúng con cũng muốn đón 
mời những vị tăng sĩ Tích Lan đến Đức hoặc Áo để học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm v.v... Điều đó chúng con rất vô 
cùng hoan hỷÿ. 


“Một lần nữa, chúng con xin cảm tạ Ngài và xin lạy 
3 lạy để đền ơn Ngài cũng như Đại chúng đã cưu mang 
con trong 1ð ngày qua tại chốn Tu Viện này.” 


138 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


Bau khi tôi đảnh lễ Hòa Thượng, ông trưởng làng là 
một Phật Tử, đứng lên có vài lời trước khi giã biệt. Ông 
ta rất bùi ngùi luyến tiếc về sự trở lại Đức quốc của tôi. 
Ông hy vọng rằng trong thời gian ngắn sẽ gặp lại tôi 
nữa. 


Ông ta cũng xin lỗi về những gì không hài lòng nếu 
có, do vô tình hoặc do phong tục tập quán hay sơ sót gây 
ra. 

Tôi cười đáp lễ và ra dấu là không có một việc gì đáng 
lưu tâm cả. 

Sau đó tôi nhận một số tặng vật của Hòa thượng Viện 
Trưởng và của một số Phật tử trao tặng. Toàn là những 
món đồ tiêu biểu của Tích Lan. Rất cảm động và ngậm 
ngùi. Chư Tăng giải tán, còn tôi ra chào hỏi những người 
Phật tử hiện diện để họ thăm hỏi và đảnh lễ tạ từ. 

Buổi lễ đã qua làm tôi nhớ lại ngày xuất gia trong 
mấy mươi năm trước. Trước khi tôi ra đi, gia đình tôi 
cũng làm một lễ cầu an như thế. Nhưng khi lên đường đi 
du học năm 1972, tôi không có được một buổi lễ như tối 
hôm nay, mà chỉ có một bữa tiệc chia tay rồi ra đi. 


Từ Nhật sang Đức tôi đi trong vội vàng nên cũng 
chẳng có buổi đưa tiễn nào, vì tôi lúc ấy không chuẩn bị 
ở lại luôn tại Đức. Để rồi hôm nay ở xứ người, chỉ nhân 
một chuyến viếng thăm ngắn ngủi có 15 ngày mà tôi đã 
dự không biết bao nhiêu lễ nghi quan trọng của Thiền 
môn. 


Còn một việc cũng khá quan trọng, suýt nữa tôi quên. 
Đó là lễ chú nguyện chuyền thần lực nơi sợi chỉ. Sau khi 


139 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


chư Tăng chú nguyện, Hòa Thượng Viện Trưởng đã cột 
dây cầu nguyện vào tay tôi. 


Đêm ấy là đêm 16 tháng 3 năm 1994. Trời thì lâu 
sáng, mà giấc ngủ của tôi cứ mãi chập chờn, vì một phần 
trông mau sáng, phần khác nghĩ về những đạo tình của 
Hòa thượng, của Đại Đức Seelawansa và của chư Tăng 
mà tôi phải thẹn thùng. Thẹn vì nỗi chính mình không 
thể thực hiện như vậy được khi một khách Tăng từ xa 
đến, đừng nói gì phục vụ một cách tận tình mà không 
bao giờ có một hành động khách sáo nào cả. 


Suốt trong những ngày tôi ở đó, vị Thầy bạn của Đại 
Đức hết hỏi tôi uống nước dừa tươi lại đi pha trà. Hết 
trà đến nước nóng, hết nước nóng đến dọn sáng, dọn 
chiều... Nhiều lúc Thầy ấy còn bỏ mùng cho tôi ngủ nữa. 
Vì có lần muỗi cắn tơi bời, tôi chỉ cho Thầy ấy, cũng chỉ 
vì một nguyên do nhỏ là không biết thả mùng. Mùng 
phải thả ra ngoài thành giường rồi lấy gối chắn lại muỗi 
mới không vào được. Nếu chỉ chắn mùng đơn giản, đêm 
khuya muỗi sẽ lợi dụng kẽ trống để vào. 


Đúng ð giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 1994, vợ chồng 
ông trưởng làng đã chở thức ăn sáng tới. Trước đó ông 
cũng đã cho người ở bẻ thơm, bẻ chuối, hái đu đủ và chặt 
dừa mang đến để tôi gói mang về Đức cùng với ð trái mít 
thật xinh của vườn chùa. Tôi có nói với quý Thầy là ở 
Âu Châu mỗi ký-lô mít phải trả 10 đô-la Mỹ. Quý Thầy 
cười và bảo rằng: Thầy qua đây chở mấy xe cam-nhông 
cũng được. 


Trời chưa sáng nhưng các chú tiểu trong chùa đã dậy 
hầu hết, ra đảnh lễ tôi và từ biệt kể từ giờ này. Trước đó 


140 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 





Những nón quà đậm tình quê hương 


tôi có để lại một ít tiền để biếu cho các chú. Vì nếu đưa 
riêng cho từng chú một, các chú sẽ tiêu vặt hết, nên tôi 
đã giao cho vị Thầy giáo thọ trước. Có nói bằng tiếng 
gì thì các chú cũng mỉm miệng cười thôi, còn nhỏ quá 
không có trình độ để hiểu Anh ngữ hoặc Đức ngữ. 

Đúng 5 giờ 30 phút, người tài xế đã mang xe túc trực 
trước cửa Tu Viện. Tôi lên đảnh lễ Hòa thượng Viện 
Trưởng một lần nữa và giã từ tất cả những vị còn ở lại 
chùa. 


Con đường đi đến phi trường không đơn giản, đồi dốc, 
hầm hố, lính gác đó đây. 


Trời mới hừng sáng nên những con chó, con mèo vẫn 
còn ngái ngủ nằm ngoài đường như tưởng rằng chưa có 


141 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


a1 qua lại. Xe cộ chạy tứ tung, người qua lại đủ hướng, còi 
bóp ¡nh ỏi, chim chóc kêu nhau gọi đàn lúc mặt trời sắp 
mọc nghe cũng vui tai. Tôi không biết rằng a1 đó trong 
tu viện có buồn khi tôi đi không, chứ tôi thì đã quen quá 
rồi với bao lần đưa tiễn, nên chẳng có giọt nước mắt nào, 
hoặc một nỗi buồn nhỏ cũng chưa gợn thấu tâm hồn. Có 
lẽ tâm sự của người đi chẳng có gì đáng nói, vì họ có mục 
đích để đến. Còn người ở lại, kỷ niệm vẫn còn đây mà 
người xưa đâu còn nữa, nên chắc cũng có kẻ buồn. Rồi 
thời gian cũng sẽ qua đi. Đúng thế, thời gian, chỉ có thời 
gian mới giải quyết được tất cả. Thời gian qua sẽ làm mờ 
nhạt bụi gió sương, rồi đâu cũng sẽ vào đấy. 


Đến phi trường không biết bao nhiêu là thủ tục, 
nhưng nhờ chiếc áo vàng mà mọi thủ tục cũng qua 
nhanh. Ở đây Phật giáo là quốc giáo nên mọi người rất 
tôn trọng các vị Sư. Các vị Sư đi đến đâu, dầu là công 
sở của chính phủ cũng vậy, nhân viên đứng lên để đón 
các vị Sư, sau đó mới ngồi xuống làm việc. Những bậc 
trưởng thượng đi qua, Tăng chúng đều đứng dậy. Vì tôn 
trọng mà đó cũng là theo tỉnh thần giới luật Phật dạy. 
Còn ở đây, người Tích Lan đã thấm nhuần tỉnh thần 
Phật giáo từ nhỏ nên việc lễ nghi cũng rất phổ thông. 
Chùa chiền mọc lên khắp nơi tại làng xóm, thôn ấp, còn 
nhà thờ chỉ thấy nơi đô thị. Quả thật đạo Phật là đạo của 
quần chúng, đạo của mỗi người dân. 


Người cân hành lý cho tôi bảo rằng ông cũng là Phật 
tử. Ông hỏi tôi đến Tích Lan để làm gì, rồi cho qua ngay. 
Hầu như chẳng có cổng nào phải dừng lại lâu. 


Tôi ra từ biệt Đại Đức Seelawansa và những người đi 


142 


CHĂNG ĐƯỜNG CUÓI 


đưa tiễn, một số tiền rupee còn lại tôi đã gởi Đại Đức để 
sử dụng những việc cần thiết tại chùa. 


Còn không bao lâu nữa phi cơ sẽ đáp xuống phi 
trường Amsterdam. Từ đó tôi sẽ đổi máy bay trở về lại 
Hannover. 


Ghi vội những dòng này để làm quà lưu niệm đến 
quý Phật Tử xa gần những gì tôi đã biết, tôi cũng mong 
quý vị được chia sẻ cái biết của mình. Như thế chuyến đi 
của tôi cũng mang lại được nhiều lợi lạc. 

Nếu trong tác phẩm này có những điểm nào đó làm 
phiền lòng quý độc giả, cũng mong quý vị lượng tình hỷ 
thứ cho. Người viết chỉ có một tâm nguyện duy nhất là 
làm sao cho lợi mình, lợi người. Đó chính là con đường 
Bồ Tát đạo. 


Nguyện cầu niềm an lạc sẽ đến với tất cả quý vị. 


Viết xong vào lúc 12 giờ trưa 
ngày 17 tháng 3 năm 1994 
trên chuyến bay KLM 802 hướng về Amsterdam 


- Thích Như Điển 


143 


144 


` 
^ 


D0 TÌNH 
MUÔN THUỮ 


Phuyén fĩï nhận giải thurửng tan (lý 
của Hội òng Tăng-già uà Phính nhú Tích Lan 


Từ nuày 3 ién ngày 14 
tháng 7 năm 2011 


145 


TT xố 


á@Œ TH nh HN 1 





l —_—— ."~ 


Đức Tăng Thống Tích Lan tại buổi lễ trao giải thưởng d: danh dự 


146 


` “ 
" 


Thích Như Điển 


s) 


đời có những chuyện thật bất ngờ, bởi vì 

chẳng ai tính trước được. Đa phần cuộc sống 
đều do chúng ta tự làm chủ, như hoạch định kế hoạch 
cho việc tu, việc học, đi du lịch, giao tế với bạn bè v.v... Đó 
là cốt lõi của cuộc sống bình thường theo chương trình 
làm việc của mỗi người. Nhưng cuộc sống này có muôn 
mặt, thay đổi muôn hình vạn trạng, đôi khi ta nghĩ vậy 
mà không là vậy. Cho nên, trong giáo lý của đức Phật gọi 
những sự thay đổi ấy là nhân duyên. 


Nhân duyên là một sự tương tức, có cái này nên mới 
có cái kia. Có những cái ẩn tàng đâu đó trong nhiều 
đời nhiều kiếp, bây giờ mới hiện ra. Có những cái mình 
không thích, không muốn mà nó cứ hiện ra. Hoặc giả có 
những điều mình ưa thích mà chẳng bao giờ đến. Tất 
cả đều tùy thuộc vào sự tương hợp tương tác của nhân 
duyên. 


Thầy Seelawansa, người Tích Lan, đến với tôi và chùa 
Viên Giác tại Hannover cũng là một sự tình cờ trong bao 
nhiêu sự tình cờ khác, cách đây chừng 20 năm. Vào đầu 
năm 1991, thầy đến Hannover và chúng tôi đã quen biết 
nhau từ đó. Thầy đến Áo từ năm 1982 và đã tốt nghiệp 


147 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


tiến sĩ triết học tại Áo, hiện là giáo sư Tôn giáo học tại 
Đại học Wien, thủ đô nước Áo. 


Trong 20 năm quen biết đó, tôi đã đến thăm quê 
hương Thầy ba lần. Cứ mỗi lần như thế, tôi đều viết 
những bài tường thuật để đăng trên báo Viên Giác, hoặc 
viết thành sách như cuốn “Giữa chốn cung vàng”, để giới 
thiệu về quê hương Thầy cũng như Kandy - nơi xá-lợi 
chiếc răng của đức Phật được tôn thờ tại đó. Và lần thứ 
ba này là lần đặc biệt nhất. 

Cách đây hai năm, Thầy Seelawansa có nhờ tôi viết 
một bài báo bằng tiếng Anh để giới thiệu về Thầy trong 
khi Thầy hướng dẫn tu học cho những người Đức và 





Hòa thượng Thích Như Điển (phải) uà Thâu Seelauuansa 


148 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


người Áo tại Âu châu. Tôi sẵn sàng và đã thực hiện điều 
đó. Đó cũng là hình thức giới thiệu về Thầy để được Hội 
đồng Tăng-già Tích Lan trao giải thưởng danh dự cao 
quý cho Thầy, người có công mang ánh sáng Phật pháp 
vào Âu châu. 


Sau đó, Thầy điện thoại cho tôi biết kết quả và Thầy 
đã nhận lãnh giải thưởng này từ năm 2010. Tiếp theo, 
Thầy đề nghị Hòa thượng Thích Minh Tâm và cá nhân 
tôi cho giải thưởng danh dự này. Hòa thượng Thích Minh 
Tâm chẳng quan tâm, bảo rằng: “Để đến lúc ấy hãy tính.” 
Có lẽ việc đến bất ngờ quá chăng? Nên Hòa thượng Minh 
Tâm cũng chẳng chuẩn bị gì ngoại trừ một lý lịch trích 
ngang và công lao hoằng pháp của Hòa thượng tại Âu 
châu mà chính thầy Seelawansa đã nhiều lần tai nghe 
mắt thấy. Còn tôi, thầy Hạnh Giới đã bổ túc một lý lịch 
đầy đủ cho Thầy ấy, cả tiếng Anh và tiếng Đức. 


Bằng đi một thời gian khá lâu, một hôm thầy 
Seelawansa điện thoại cho tôi và báo tin rằng: Hội đồng 
Tăng già Tích Lan đã đồng ý trao giải thưởng cao quý về 
việc hoằng pháp trên thế giới của chúng tôi. Tiếp theo, 
Thầy có gởi mấy tờ báo địa phương đã loan tải tin này 
bằng tiếng Tích Lan cũng như tiếng Anh. 


Sau đó, tôi có liên lạc với Hòa thượng Minh Tâm để 
định ngày sang Tích Lan tham dự lễ trao giải thưởng. 
Cuối cùng, Thủ tướng Tích Lan đã chọn ngày 8 tháng 7 
năm 2011 là ngày lễ trao giải thưởng này. Vì là một tổ chức 
lớn, cả Hội đồng Tăng-già và Chính phủ Tích Lan nên 
phải định thời gian trước đó một năm. Dĩ nhiên, chúng tôi 
cũng không rảnh rỗi gì, vì là trong mùa an cư kiết hạ và 


149 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


triển lãm Phật Ngọc tại chùa Viên Giác, Hannover, mới 
vừa xong. Trong khi đó, phái đoàn của Hòa thượng Thích 
Minh Tâm gồm tám vị cũng chưa rõ là có thể đi được hay 
không, phải chờ đợi vào giờ chót mới biết. 

Riêng báo Viên Giác cũng như trang nhà Viên Giác 
đã đưa tin này cả một năm qua nên phái đoàn Viên Giác 
tổng cộng 24 người đã đến Colombo từ ngày 3 đến ngày 
14 tháng 7 năm 2011. Từ Âu châu có 16 người, Ấn Độ có 
4 thầy và từ Việt Nam có 4 vị. 


Ở xứ lạnh như xứ Đức cả ba bốn chục năm, nay có cơ 
hội về xứ ấm Á châu và sẽ được tận hưởng thời tiết, khí 
hậu ấm ấp khác xa nước Đức, cũng như thưởng thức đồ 
ăn Á châu, ai mà không thích? Nhưng tất cả cũng đều 
do nhân duyên sắp đặt mà thôi, vì có những người đã ghi 





Phái đoàn tập trung tại sân ba En 


150 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


tên rồi nhưng cuối cùng đổi ý ở nhà. Như vậy là mất đi 
một chuyến hành hương lý tưởng. Nhưng cũng có nhiều 
vị không chuẩn bị mà cuối cùng được đi. Cho nên hai chữ 
nhân duyên thật lạ kỳ khó hiểu như vậy. 


Phái đoàn chúng tôi đến Colombo vào chiều 3 tháng 
7 năm 2011. Sau khi được nhân viên Bộ Ngoại Giao chào 
đón theo nghi thức lễ tân, chúng tôi nhận hành lý và bước 
ra ngoài hành lang của phi trường để đón nhận những 
giọt mồ hôi đầu tiên tại xứ nhiệt đới này. Sau khi lên xe 
bus, phái đoàn được đưa về khách sạn gần bờ biển, cách 
thủ đô Colombo chừng 30 km về hướng tây bắc. 


Tên gọi nước Tích Lan (Sri Lanka) có nghĩa là hòn 
đảo quý.! Phật giáo đã có mặt tại đây từ thế kỷ 3 trước 
Tây lịch, nghĩa là từ khi Tyỳ-kheo Mahinda, hoàng 
tử con vua A-dục, sang truyền bá Phật pháp và công 
chúa Sanghamitta (Tỳ-kheo ni) mang cây bồ-đề được 
chiết từ cây chính ở Bồ-đề Đạo Tràng qua trồng tại 
Anuradhapura. Mãi đến hôm nay, nơi đây vẫn là Thánh 
địa có nhiều người Phật tử đến chiêm bái, nguyện cầu, 
và cây bồ-đề ấy ngày nay đã hơn 2.300 năm tuổi, cành lá 
vẫn tốt tươi và đang đâm chổi nảy lộc vươn cao. 


Vào thế kỷ 16, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã 
đến đây và mang theo một tôn giáo mới. Đó là Thiên 
Chúa giáo. Rồi người Anh đến cai trị xứ này từ thế kỷ 
18. Đến đầu thế kỷ 20, người Anh trao trả độc lập cho 
người Tích Lan. Sau khi người Anh đi rồi, những văn 
hóa và tôn giáo cũ vẫn còn có mặt đó đây trong xứ sở 


1 Bắt nguồn từ Phạn ngữ, chữ Šrï có nghĩa là đáng kính, quý báu, còn Lanka 
có nghĩa là hòn đảo. 


151 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


này, mặc dù đạo Phật là quốc giáo, vốn đã ngự trị tại đây 
trong hơn 23 thế kỷ qua. 


Ông Henry Olcott là một Đại tá quân nhân người Mỹ, 
vào đầu thế kỷ 20 đã đến Tích Lan. Ông chủ trương khôi 
phục nền văn hóa và tôn giáo của xứ này, nên được nhiều 
học giả, trí thức cũng như những chính trị gia trên thế 
giới ủng hộ. Trong đóng góp của ông có cả những đề xuất 
hình thành lá cờ Phật giáo ngày nay. Vào năm 1950, Liên 
hiệp Phật giáo Thế giới (World Fellowship of Buddhists) 
đã công nhận lá cờ này là biểu tượng của Phật giáo trên 
toàn thế giới, trong đó có Phật giáo Việt Nam. 





Những ngã ba đường đêu có tôn trí tượng Phật 


152 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


Ngày nay, người Phật tử đến Tích Lan sẽ thấy ngã 
ba đường nào cũng có một tượng Phật lớn, cũng như nhà 
nhà đều treo cờ Phật giáo. Đây cũng là bằng chứng về sự 
khôi phục Phật giáo tại xứ này. 


Chư tăng Tích Lan đa phần là những vị học giả nổi 
tiếng, như Ngài Narada có thời gian dài hoằng pháp 
tại chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn. Ngài là tác giả của nhiều 
quyển sách, trong đó có quyển “The Buddha and His 
teachings” (Đức Phật và Phật pháp) do đạo hữu Phạm 
Kim Khánh dịch, là một tác phẩm rất quen thuộc với 
Phật tử Việt Nam. Cố Hòa thượng Wipulasara, Phó Chủ 
tịch Hội Phật giáo Tăng-già Thế giới, cũng là người Tích 
Lan. Ngài đã đóng góp rất lớn cho sự giao lưu giữa Đại 
thừa và Tiểu thừa, giữa Nam tông và Bắc tông trong 
Phật giáo đương đại. 


Ngoài ra, những vị Hòa thượng, Thượng tọa đang 
hành đạo tại ngoại quốc, đa phần là những học giả Phật 
giáo đã được Tăng-già và chính phủ Tích Lan hỗ trợ, 
trong đó có Thượng tọa Tiến sĩ Seelawansa như vừa đề 
cập trên. Những vị ấy không chỉ lo vấn đề tinh thần 
cho người Phật tử Tích Lan ở hải ngoại mà còn lo cho 
cả người Tây phương, và kể cả Phật tử Việt Nam chúng 
ta. Đây là những tấm gương sáng của việc hoằng truyền 
ánh sáng chân lý của đức Phật đến với mọi người trên 
thế giới, không phân biệt màu da và tiếng nói. 

Thầy Seelawansa đã có công rất lớn trong việc tổ 
chức lễ phát giải thưởng danh dự vào ngày 8 tháng 7. Ví 
dụ như sắp xếp các cuộc tiếp kiến với Tổng thống, Thủ 
tướng, các vị Bộ trưởng đối lập và Hội đồng Tăng-già 


153 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


v.v.. Nhưng vấn đề giao thông của Tích Lan ngày nay là 
một vấn nạn lớn. Xe cộ quá nhiều mà đường sá lại quá 
chật, người ta không thể bay lên không trung để đến 
nơi đúng giờ hẹn, cho nên đoàn của chúng tôi đến Phủ 
Tổng thống trễ hơn 30 phút, khiến cho Tổng thống phải 
chờ đợi, đúng như tục ngữ Việt Nam có câu là “Quan 
cần dân trễ.” Người đại diện Phủ Tổng thống lo về vấn 
đề tôn giáo là ông A. M. Ratnayake hôm đó đã lên xe 
bus của chúng tôi để chào hỏi và thông báo thật đáng 
tiếc là Tổng thống không thể chờ lâu hơn nên lần này 
không thể gặp chúng tôi. Trong khi quý bà, quý cô trong 
phái đoàn, vận áo dài truyền thống, nổi bật trong màu 
áo quốc phục này đang đợi chờ để tiếp kiến Tổng thống 
mà không được toại nguyện, lại hẹn lần sau và chẳng 
biết lần sau ấy khi nào mới đến. Thôi thì đành lỗi hẹn do 
nhân duyên vậy. 


Kế tiếp chúng tôi qua phòng hội nghị của Chính phủ, 
nơi đây là một hội trường khánh tiết, có trang trí một 
tượng Phật, bốn cây đèn dầu và một chân đèn cao gồm 
nhiều tim đèn để cho những vị khách quý đến châm đèn 
cúng Phật, gồm bốn vị lãnh giải thưởng hôm ấy cùng 
Thủ tướng, Phó thủ tướng và ông Hội trưởng Hội Phật 
giáo Tích Lan. 


Trước khi Thủ tướng đến, đội quân dàn chào với khí 
giới oa1 vệ đã túc trực bên ngoài hội trường. Sau khi Thủ 
tướng vào hội trường rồi, chúng tôi bốn người lên xe đặc 
biệt và được đưa đi vòng ra phía sau đoàn cung nghĩnh 
đại lễ. Sau đó, chúng tôi xuống xe đứng vào vị trí cờ lọng 
đã có sẵn. Đầu tiên là cờ của Tăng-già do 40 em thiếu 
nữ cầm, và sau đó là một đoàn vũ công truyền thống, ăn 


154 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


mem 


Seœmó9+xz,eøi đã, 2 


§$ri Lanka Rãmañña Maha Nikaya 


——— 





Thủ tướng, Phó Thủ tướng uà ông Hội trưởng 
Hội Phật giáo Tích Lan kính lễ Đúc Tăng Thống 


mặc theo lối chư thiên, mang trống, nhạc đến ca múa 
dâng lên đại lễ. Kế tiếp là một rừng cờ Phật giáo và lại 
một đoàn vũ công nữa, tấu lên những bản nhạc thật oal 
hùng. Sau đoàn vũ công là lọng che nhị vị Hòa thượng 
được trao giải, hai vị Trưởng, Phó Hội Phật giáo Áo tháp 
tùng theo sau. 


Cuối cùng là đội hợp ca của các em Phật tử. Đoàn 
cung nghĩnh vào hội trường trong tiếng nhạc lễ cao vút 
và trang trọng nhất. Sau khi chư Tăng, Ni, Thủ tướng, 
các vị Bộ trưởng và Phật tử an vị rồi, vị Tổng thư ký 
của Hội đồng Tăng-già thông qua chương trình và cung 
thỉnh Hòa thượng Trưởng lão 94 tuổi, đại diện cho Tăng 
đoàn ngồi vào ghế chứng minh phía trên. Sau đó là phần 
tuyên dương sự hoằng pháp của nhị vị Hòa thượng và 
hai vị cư sĩ bằng tiếng Tích Lan. 


155 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


-.x 


.i 





danh dự 


? 


ỞNG 


di thư. 


Lễ nghi cung ghinh các 0ị nhậm gỉ 





Nhị ơị Hòa thượng sau khi nhận hoa chúc trừng 


156 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 





Thủ tướng uà Phó Thủ tướng Tích Lan tiến 0oào Hội trường, 
mọi người đứng lên nhưng các uị tăng sĩ 0uẫn ngôi am 0 


157 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


` ` v 


“ñ Q20 d790x, Đèn 8u 


Srí n5 Tnhh ng Maha Nikaya 





Nhị uị Hòa thượng äã nhận quạt biểu tượng danh dự 
của chính phủ Sri Lanka trao tặng 


158 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 






hÌ ` ` . 
: %5 
' 
( ` 
` 
T~*<: 
_> X 
4 . 
*« 
ja` 


¬ 
Quý Hòa thượng 0à chư tôn giáo phẩm 
Hội ñông Tăng già Sri Lanka 





Kế tiếp, Hòa thượng Thích Minh Tâm được mời lên 
nhận bằng do Hòa thượng Tăng Thống trao. Sau đó Hòa 
thượng ngồi vào vị trí chiếc ghế bên cạnh để Thủ tướng 
D.M. Jayaratne đến trao chiếc quạt truyền thống cũng 
như đảnh lễ. Kế tiếp, Hòa thượng Thích Như Điển cũng 
được trao như vậy. Bằng khen tặng do một vị Trưởng lão 
khác trao và chiếc quạt hoằng pháp do Phó thủ tướng 
đảng đối lập trao tặng và đảnh lễ. Các Phật tử Việt Nam 
đại diện trong đoàn đã dâng hoa chúc mừng nhị vị Hòa 
thượng. 


Hai vị chánh phó Hội Phật giáo Áo đã được chư Tăng 
trao bằng danh dự và quà kỷ niệm, không có chiếc quạt 
của quốc gia trao tặng. 


159 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Hai mặt của quạt biểu tượng danh dự 


Kế tiếp, Thượng tọa tiến sĩ Seelawansa đọc một bài 
diễn văn bằng tiếng Tích Lan và tiếng Anh để vinh danh 
việc hoằng pháp này. Nội dung của dòng chữ ghi trên tấm 
bằng danh dự là: Hội đồng Tăng-già Tích Lan tặng giải 
thưởng này cho... với tước hiệu danh dự là “Người có công 
mang ánh sáng Phật pháp đến với thế giới”. Còn trên 
chiếc quạt có ghi dòng chữ Tích Lan và tiếng Anh như là 
tước hiệu cao cả mà nhiều người trong đoàn nói rằng quạt 
này giống như chiếc quạt “như trẫm thân lâm” trong 
“Thoát vòng tục lụy”.! Đây cũng là một nhân duyên mà 
chính tôi chưa bao giờ nghĩ tới. 

Kế đó là Thủ tướng phát biểu, Phó thủ tướng, rồi ông 
Hội trưởng lên phát biểu cảm tưởng. Hòa thượng Thích 
Minh Tâm tặng quà lưu niệm đến Hội đồng Trưởng lão 
Tăng-già, Thủ tướng, Phó thủ tướng và vị Hội trưởng 
1 Quạt bằng ngà do vua ban, trên có 4 chữ “như trẫm thân lâm”, có nghĩa là 


quạt này ở nơi nào thì cũng giống như có đức vua đích thân hiện diện nơi đó. 


160 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 





Thủ tướng Sri Lanka phát biểu chào trừng 


cũng như những nhân viên lễ tân. Đồng thời Thượng tọa 
Tiến sĩ Seelawansa trao tặng tịnh tài đến chư vị Trưởng 
lão. Sau đó là chụp hình lưu niệm và tôi đã nói đôi lời 
bằng tiếng Anh để cảm ơn Hội đồng Tăng-già cũng như 
Chính phủ và nhất là thầy Seelawansa, nói lên tấm 
chân tình của chúng tôi khi đến đảo quốc này. 


Bên chư Tăng có rất nhiều vị trưởng lão, như Ngài A. T: 
Ariyaratne, Tiến sĩ Phật học và là người sáng lập cũng như 
là Hội trưởng Hội Sarvodaya Shramadana, vốn là người 
trực tính, ít liên hệ với chính phủ hiện tại, nhưng vẫn hiện 
diện trong lễ trao giải thưởng này. Được biết, đây cũng là lễ 
trao giải đầu tiên tại Tích Lan dành cho người ngoại quốc 
có công truyền bá Phật pháp trên thế giới. 


161 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Hòa thượng Thích Như Điển phát biểu tại buổi lễ 


Buổi tối ngày 8 tháng 7 năm 2011, tại một nhà hàng 
Pizza Ý ở thành phố Negombo, Thượng tọa Thích Nguyên 
Lộc, Ni sư Diệu Trạm và các đệ tử của Sư ông Khánh 
Anh đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tạ ơn Sư trưởng. 
Trong chương trình bữa tiệc cũng có ca nhạc, ngâm thơ, 
phát biểu cảm tưởng và cúng dường tịnh tài, phẩm vật 
v.v.. Bầu không khí thật cảm động, thể hiện tình thầy 
trò, tử đệ. Đây là một kỷ niệm nho nhỏ để kết thúc một 
nghi lễ, vốn đã được chuẩn bị trước gần một năm nay. 


Đáng sớm ngày 9 tháng 7 năm 2011, những người 
nhận giải thưởng đã được Phó Thủ tướng đối lập tiếp 
kiến tại tư dinh và điểm tâm với gia đình thật là thân 
mật. Trước đó mấy ngày, phái đoàn chúng tôi đã ghé 
thăm đảnh lễ những Đại Bảo Tháp, Đại Phật tượng, 
chùa cổ hàng ngàn năm và những chùa cổ xưa trong 


162 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


TƯ TƯ N KU Đ, 


Sri LanRa Rdmaftia Maftä Nifaya 


& 


, 


„* 
: 
3 
Š 
Si 


Títis is to certify tíuat 
The Most %/eneraBle ThiểM ẤNĩtủ Điển 


tíic Heaá oƒ tíue *Vien Giac Pagoáa in Germarry 
ˆ awarđeđ te Honorary 'TitÚe 
1atfiyantara ®fiarmaduta '⁄Vansa ®radeepa 
(fe Eigfit oƒ te oráer oƒ InternationafĐfiarma fropagation) 
as títe muarÉt oƒ recognitiont oƒ ftis services renáeref im tíue fìelá of 
internationaÍ peaee aruẤ was promoteá to tíe position: of 


6y túc Sri Lanka Rưimahña Mafä Niiãya wiiicf is [ounáeá Éy Most VeneraBfe 
Ináaša6fia VWaraiatasdimi Mafiä 'Tfuera, tíe frst 

— te sect in 2408 B. E. (1864 A.D.) an is curremtfy umáer 

: To 'Medfta[ankara. 





Văn bằng danh dự do Hội Đông Tăng-già Tích Lan trao tặng 
Bản tiếng Anh 


163 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





cx#cŠ coÓc/-) œ9 Ó9cVd, enÓ<4 cạ8seoofov? crooaosf: 
Đt@»Ð Ệ Ôưe cabo4dÓ Đócsf cccG@o28oo6) G9: 
x= *ˆ—""  `Y......«.. 


Đơi©c c©øo o40: c3: 
Tông cáo ccoo ni sdogi-Ðenri Bo9r4 qoơi oBao g9 85c. 

qooOcforf 6s coooÐvo ĐO GO o009520o œđkooo@) ssicxeteÐóeCee co9 @98os6 Oosiod 
ĐÔ ạc O@sioccex1 Ô@Ô tờt06) cÔozle69 ó@o¿ocÓO. gi»aÐ91cfo @en Đena20o®o Guezoost cocfcc46o 
4 o220224 g9ckcø6©»e9 ĐỌ cơ(ocsodc, Đ0s60ed GÒ 8i o2 Seox42ÔGcdf Ooasftoclos 


Đen, Đueo 
“a0à2 G/@G) CG112 2200 23) CÝ he Thc syvrbrdyeepe `. 





Văn bằng danh dự do Hội Đông Tăng-già Tích Lan trao tặng 
Bản tiếng Tích Lan (Sinhalese) 


164 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 





Chụp hình lưu niệm cùng Thủ tướng Sri Lanka 
(người đứng giữa thị 0ị Hòa thượng) 
öà Phó Thủ tướng (bìa phải) 


hang động vùng Kalutara thật là tuyệt vời, không bút 
mực nào tả xiết. 


Dọc đường đi, chúng tôi đã dừng xe để mua chuối, 
mít, măng cụt, xoài, cóc, ổi, chôm chôm, sầu riêng... Ai 
nấy đều trố mắt lên khi nhìn thấy những hình ảnh quê 
hương mình hiện về, đặc biệt là với những người xa quê 
trên dưới 40 năm chưa một lần trở về như Hòa thượng 
Thích Minh Tâm và tôi. Đây là những hình ảnh và kỷ 
niệm tuyệt vời vẫn còn lưu giữ mãi trong tâm khảm 
chúng tôi. 

Trưa ngày 7 tháng 7 năm 2011 phái đoàn gồm 32 
người đã đến vùng Wadduwa để đi thăm nhà nuôi trẻ 


165 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


mồ côi Muditha (Muditha Childrens Home). Nhà nuôi 
trẻ này được thành lập sau trận sóng thần (tsunam]) 
cách đây 5 năm, do thầy Seelawansa sáng lập để nuôi 
những trẻ em mồ côi cha mẹ sau nạn sóng thần năm ấy. 
Tiền bạc xây dựng nên cơ sở này là do Hội Phật giáo Áo 
tài trợ, trong đó cũng có tiền của GHPGVNTN Âu châu, 
qua chúng tôi, đã gởi tặng khoảng 17 nghìn Euro. 


Ngày hôm ấy, đạo hữu Nguyên Trí đại diện cho Sư 
bà Thích Nữ Diệu Tâm, Trưởng ban Từ thiện Xã hội của 
Gñáo hội và qua Hòa thượng Thích Minh Tâm đã trao 
tặng 1.000 Buro cho hơn 20 em đang ở đây. 


Vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày, sau khi cơm nước và 
nhận quà bánh của phái đoàn, các em đã ca múa tặng 
phái đoàn. Nhìn sự hồn nhiên của tuổi thơ, ai cũng phải 
chạnh lòng. Vì mỗi người trong chúng ta sinh ra đời đã 


HH HN 
U THÍ 


lÍ 





Tại nhà nuôi trẻ tô côi Muditha 


166 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống al cả. A1 đó 
vì thương trẻ thơ như một Phật tử ở Thụy Sĩ đã tặng vào 
đây 200 franc Thụy Sĩ và nhiều tấm lòng tương ái khác 
cũng đã thể hiện tại đây để giúp đỡ cho các em, qua sự 
đóng góp tận tình của mọi người hiện diện. 


Chiều hôm ấy, chúng tôi đi vào làng, nơi thầy 
8eelawansa đã tu học nhiều năm. Nơi đây, vị thầy cũ 
của thầy Seelawansa, vốn là một học giả tiếng Sankrit 
cũng đã trú ngụ và Ngài giờ đã ra đi vĩnh viễn, sau 
bao nhiêu năm tôi chưa trở lại xứ này. Người xưa bây 
giờ không còn nữa, cho nên những cây mít trong vườn 
không còn sai quả như ngày xưa khi còn vị Bổn sư của 
thầy Seelawansa, và đàn cò trắng đã ít bay đậu trên 
những đọt dừa cao, vì vị Tôn sư đã đi về thế giới tịch diệt 
rồi. Tuy nhiên, những trái mít ướt, những trái dừa, trái 
ô ma, trái xoài đã được đoàn hành hương chiếu cố tại 
chỗ, trông thật là đậm tình quê hương và dân dã. Nhưng 
phẩm chất từ bi trí tuệ của đạo Phật đã ngự trị nơi đây, 
nuôi lớn một con người từ ruộng đồng ra đi, để sau ba 
bốn mươi năm trở lại vườn xưa, là một trạng nguyên 
không võng lọng vinh quy bái Tổ nhưng là một thực thể 
biểu hiện của của tính Phật. Vì lẽ, trong mỗi con người 
đều sẵn có tính Phật, và chính tính Phật này sẽ dưỡng 
nuôi chúng ta thành Phật, dầu cho là người trí thức hay 
những kẻ hạ tiện bình dân. Cho nên sau khi đức Phật 
thành đạo, Ngài đã nói lên câu nói bất hủ tại Bồ-đề Đạo 
Tràng rằng: “Ky lạ thay! Trong mỗi chúng sanh đều có 
tính Phật.” 


Ngày 9 tháng 7 cũng là một ngày đáng ghi nhớ, phái 
đoàn chúng tôi gồm 32 người cùng với 8 người Áo và thầy 


167 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


trò thầy Seelawansa, tổng cộng là 42 người. Tất cả ngồi 
trên hai chiếc xe bus cũ của Nhật Bản do hai tài xế trẻ 
Tích Lan lái. Từ Negombo đến Kandy, cố cung của Tích 
Lan, khoảng chừng 200 km nhưng đi từ sáng đến tối vẫn 
chưa đến vì xe bị thủng lốp và còn dừng giữa đường tại 
Kegalla để đi xem sở thú voi. Khi đến khách sạn Queen 
tại Kandy cũng đã đến giờ hành lễ Xá-lợi Răng Phật lúc 
18 giờ cùng ngày. 


Vì đã liên lạc trước và có sự quen biết của thầy 
8eelawansa nên phái đoàn chúng tôi được hướng dẫn 
thắng lên lầu ba, vào tận nơi tháp thờ Xá-lợi Răng Phật 
để đảnh lễ. Đây là một phước đức lớn, một nhân duyên 
không phải ai cũng được. Bởi vì có cả hàng ngàn, hàng 
vạn người, mỗi ngày 3 lần chỉ được hành lễ bên ngoài 
Bảo tháp thờ Xá-lợi Răng Phật mà thôi. 





168 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


Trong 32 tướng tốt của đức Phật, có tướng về răng. 
Ngài có 40 chiếc răng đều nhau, trắng mịn... Ngày nay, 
trên thế gian này chỉ còn hai chiếc răng Xá-lợi Phật, 
một được thờ ở chùa Lĩnh Quang, Trung Quốc, và một 
đang thờ tại cố cung ở Kandy, Tích Lan này. Người ta 
cung kính chiếc răng của đức Phật như Phật còn tại thế. 
Tại Tích Lan có hai quốc bảo, đó là Xá-lợi Răng Phật ở 
Kandy và cây bồ-đề do công chúa Sanghamitta con vua 
A-dục trồng tại Anuradhapura. Không người Tích Lan 
nào không biết đến hai quốc bảo này. 


Hòa thượng Thích Minh Tâm và phái đoàn rời Kandy 
vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2011 để trở lại Paris, 
Pháp quốc. Trong khi đó, phái đoàn của chúng tôi lên xe 
bus hướng về phía bắc đảo quốc này để đảnh lễ cây bồ- 
đề thiêng liêng. Trên đường đi, phái đoàn đã ghé vùng 
Naula để thăm trường học Phật giáo dạy vào cuối tuần 
và cảnh quan xung quanh chùa. Nơi ấy có những cây 
sa-kê và những cây mít sai trái. AI cũng trầm trồ vì đã 
nặng lòng với cố quốc lâu nay, trong đó có văn hóa ẩm 
thực. 


Khi xe dừng bánh tại Dambulla, cũng là lúc trưa 
nắng, chúng tôi phải leo núi cũng như ghé thăm viện 
bảo tàng Phật giáo nằm ngay trong tượng Đại Phật. 
Đồng thời, để chuẩn bị cho buổi cơm trưa hôm đó, chúng 
tôi phải dùng thời gian lâu hơn để đi thăm những thạch 
động tại đây, cốt là để đủ thời gian chuẩn bị gần 40 phần 
cơm cho cả đoàn. 


Trong động có tượng 27 vị Phật quá khứ và hầu như 
động nào cũng có tượng Phật nhập niết-bàn. Những 


169 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


hang động và những bích họa kỳ vĩ tại Dambulla đã 
có từ hơn 2000 năm trước. Người xưa không có những 
phương tiện như ngày nay, nhưng họ có một ý chí thật 
phi thường nên mới làm nên được đại sự như vậy. Còn 
người đời nay, phương tiện thật nhiều nhưng ý chí lại 
kém cỏi. Do vậy, làm việc gì cũng ít thành công, vì tất 
cả đều quay về “egolsm” (tự kỷ cá nhân) thay vì Bồ Tát 
hạnh, vì người vì đời như các bậc tiền bối đã dày công 
gây dựng. Do vậy, ở trong hang động này, tôi đã nói cho 
cả đoàn nghe về lời dạy của Ngài Quy Sơn Linh Hựu 
thiền sư trong Quy Sơn Cảnh Sách. Ngài so sánh bậc đại 
nhân giác ngộ như cây tùng, cây bách hiên ngang vươn 
thẳng lên trời xanh, và khuyên chúng ta nếu không làm 
được như vậy thì nên nương tựa theo các ngài, cũng như 
dây leo bám vào cây tùng, khi tùng cao đến đâu thì dây 
leo cũng có thể leo cao đến đó. Ngài nói nguyên văn như 
sau: “Chẳng thấy như dây leo kia, nhờ dựa vào thân cây 
tùng mà lên được đến tầng cao chót vót. Hãy chọn nhân 
lành cao trổi mà ký thác đời mình, mới có thể rộng làm 
lợi ích.” Nếu được như vậy, quả là hạnh phúc biết bao. 

Đáng ngày 11 tháng 7, đoàn chúng tôi đã lên được 
tận gốc bồ-đề để đảnh lễ và cúng dường, sau đó xuống 
tầng hai của tháp để tụng một thời kinh Lăng Nghiêm. 
Trong tiếng chuông mầu nhiệm, như đâu đây công chúa 
và hoàng tử vẫn còn đó để ngắm nhìn đoàn người và 
nghe những âm thanh trầm bổng kỳ lạ của những người 
đến từ một xứ xa xôi hơn nửa vòng trái đất nhưng vẫn 


1 BỘ si tớ văn chữ Hán: #®Rfï3\a> 3ð, LfẤ f3. M¿zU#WHN, 20/8 
- Khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thướng tủng thiên tầm; phụ thác thắng 
nhàn, phương năng quảng ích. 


170 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


còn nhớ về quê mẹ. Những người Phật tử Việt Nam vẫn 
không quên nguồn gốc tổ tiên và đạo Phật của mình. 


Sau khi đảnh lễ cây bồ-đề thiêng liêng và tụng kinh 
xong, phái đoàn chúng tôi ghé sang Đại tháp cạnh đó 
để đi nhiễu tháp một vòng trong 30 phút và đảnh lễ 
chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, những 
người đã có công làm cho Phật giáo hưng thịnh ở một cõi 
nước xa xôi trong quá trình hành đạo. Nhìn những tảng 
đá cổ xưa được chạm trổ, hay những viên gạch rêu phong 
cùng năm tháng, chúng tôi mới biết được kỳ công của 
những nghệ nhân đời xưa mà đời nay quả thật không 
phải ai cũng có thể thực hiện được. 


Được biết cách đây chừng hai ngày, tại đây có lễ hội 
dâng hoa, có gần một triệu Phật tử khắp nơi tại Tích 





Chụp hình uới câu bô-đê thiêng ở Đại Liuến, Anuradhapura 


171 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Lan về đây dâng hoa cầu nguyện. Nhìn những người 
hành hương, với dáng người khẳng khiu, nhưng ý chí và 
tâm nguyện của họ thật là mạnh mẽ, cứng cỏi. Đó chính 
là tâm nguyện hộ đạo của những người Phật tử này. Để 
tỏ lòng cung kính trước chùa, tháp và cây bồ-đề, họ bỏ 
giày dép, mũ nón... từ xa ngoài vườn chùa để đi vào bên 
trong đảnh lễ, mặc dầu phải đi chân trần trên đất cát 
chứ không phải nền đúc bằng xi-măng như những nơi 
khác. Khi họ đảnh lễ chư Tăng, họ ngồi xuống chân cao, 
chân thấp và cúi rạp mình xuống chạm vào bàn chân, 
theo nghi lễ như lúc Phật còn tại thế. Ở đây từ Tổng 
thống, Thủ tướng cho đến quốc dân trăm họ đối với chư 
Tăng đều như thế, và phong tục này đã có tại nơi đây 
cả mấy ngàn năm rồi, vẫn còn gìn giữ được thật là đáng 
trân quý. 





Tượng đức Phật nhập Niết Bàn 
oới ngài A-nan buôn bã đứng hâu bên cạnh 


172 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


Rời Anuradhapura, phái đoàn chúng tôi hướng đến 
địa phương Polonnaruwa. Nơi đây được công nhận là Di 
sản văn hóa Thế giới, gồm một quần thể kiến trúc đã 
được các nhà khảo cổ học phát hiện vào thế kỷ 18-19, 
trong đó có những bảo tháp hàng ngàn năm tuổi. Có 
chùa Phật giáo Đại thừa 900 năm tuổi và đặc biệt có 
tượng đá lộ thiên với hình ảnh đức Phật nhập Niết-bàn, 
đứng hầu bên cạnh là ngài A-nan hiền hòa với vẻ buồn 
bã lộ trên nét mặt. Những tượng này hắn phải mất đến 
mấy chục năm mới hoàn tất. Quả là một tác phẩm vĩ đại 
và tuyệt diệu khiến cho bất cứ ai khi đến đây đảnh lễ, 
chiêm ngưỡng đều có thể thấy được tâm lượng bao la của 
người tạc tượng thời xa xưa ấy. 


Sau đó chúng tôi trở về làng xưa, nơi thầy Seelawansa 
trưởng thành, trước khi thầy trở thành tăng sĩ Phật giáo 
Tích Lan. Bữa cơm trưa tại gia đình em gái thầy đã nói 
lên tất cả những đạo tình, đạo vị ấy. Nào chuối, nào mít, 
nào dưa hấu, nào khoai mì.. Tất cả đều gói trọn trong 
nghĩa tình thắm thiết để gửi tặng những người con xa 
xứ. 

Đau khi ăn xong, chúng tôi lại còn được hái mít, hái 
xoài để đem về khách sạn. Quả là một tình cảm quê 
hương chất phác, dịu hiền, khó tìm được nơi những chốn 
thị thành, nơi giàu có về vật chất mà tình người như 
thiếu vắng. 

Từ Polonnaruwa đến phi trường quốc tế Colombo chỉ 
có 215 km mà đoàn chúng tôi phải mất đến 6 tiếng đồng 
hồ di chuyển. Hai bên đường đi, mọi người đều nhận 
thấy vùng quê này vẫn còn sản xuất những giống cây 


173 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Câu trái 0uườn quê 


174 


ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ 


nguyên thủy, không lai tạo biến đổi mà cũng chẳng có 
thuốc làm hại sức khỏe. Nào mít, dưa, chuối, ối, dừa, cóc, 
bắp... đều là những cảm tình gợi nhớ khi đoàn người sẽ 
giã từ nơi đây vào sáng ngày 14 tháng 7 năm 2011 để trỏ 
về trụ xứ của mình. 

Tôi ghi vội lại cuộc hành trình này với tiêu đề “Đã 
một lần như thế” tại khách sạn Oasis Beach Resort ở 
vùng Negombo vào sáng ngày 12 tháng 7 năm 2011, 
trong bốn tiếng đồng hồ, để ghi lại một chuyện quan 
trọng trong đời mình và trong cuộc hành trình vốn dài 
vô tận này, chẳng biết nhân duyên gì ta lại đến, lại đi, 
lại còn, lại mất... Tất cả cũng chỉ là con số không to tướng 
để ta quy về một mối. Đó là “Không” và chơn như bản 
thể mới là tánh chơn thường. 


Thích Như Điển 
Colombo, 12/07/2011 


175 


176 


Một chuyên lành 0n 


Thích Như Tú 


ựa vào Biên Niên Sử, chúng ta biết rằng 

Phật giáo được Đại đức Mahinda, Thái tử 
con vua A Dục, truyền vào đảo quốc Tích Lan từ giữa 
thế kỷ 3 trước Tây lịch. Lúc bấy giờ, Tích Lan được xem 
là một trong những nước chư hầu của Ân Độ. Vì vậy, 
sau khi vua Mutasiva băng hà, Đại đế A-dục sai sứ đến 
phong vương cho Thái tử Devanampiyatissa.! Theo Ngài 
Buddhagosa: “Khi Đại Đức Mahinda vâng lệnh Đức Vua 
A-dục đến Tích Lan truyền giáo, trên đường đi Ngài ghé 
về quê Mẹ để làm một số Phật sự. Lúc ngồi quán chiếu, 
thấy nhân duyên đã đến, có thể làm hưng thịnh Phật 
pháp tại Tích Lan, Ngài cùng đoàn truyền giáo lập tức 
lên đường.” Rồi từ đó đến nay, Phật giáo tại xứ sở này đã 
trở thành quốc giáo, trải qua nhiều giai đoạn cực thịnh. 


Hôm nay trong một dịp tình cờ đến thật hy hữu, Hòa 
Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác đã chọn bốn 
huynh đệ chúng tôi trong số những Tăng Ni đang du 
học tại các trường Đại học trên đất nước Ấn Độ, để cùng 
“đăng trình” với Ngài đến Tích Lan nhận giải thưởng 
danh dự tuyên dương việc hoằng truyền Chánh pháp tại 
Âu châu, do Chính phủ và Hội Đồng Tăng-già Tích Lan 
tổ chức trao tặng vào ngày 8 tháng 7 năm 2011. 


1 Tâm Hạnh, Chú Giải Luật Thiện Kiến. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. 2008, p. 105. 


177 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Để chuẩn bị cho chuyến đi này, công việc đầu tiên của 
chúng tôi là liên lạc lấy thông tin để thống nhất giờ bay 
và làm các thủ tục xin visa nhập cảnh. Vì mỗi người học 
mỗi nơi, Đại Đức Thích Nhuận Huệ đang làm nghiên 
cứu tại Đại học Mumbal, Đại Đức Thích Huệ Pháp ở tận 
xứ gần Pakistan, trường Đại học Jammu, riêng Đại Đức 
Thích Nguyên Tân và chúng tôi cùng học tại trường Đại 
học Delhi. Trường này xây dựng vào năm 1922, được xếp 
hạng thứ 371 trên thế giới từ năm 2010 với rất nhiều 
phân khoa, trong số đó đặc biệt có Phân khoa Phật Học. 


Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển đã 
quan tâm đến tình trạng khó khăn về vấn đề tài chánh 
của Tăng Ni du học tại phân khoa Phật học thuộc các 
trường đại học ở Ân Độ, nên Ngài hoan hỷ giúp đỡ cho số 
tăng sinh này từ năm 1994 cho đến nay. 


Chúng con được có duyên may tu học tại Ấn Độ nhưng 
cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa ngàn phương, nhận được 
ân tình của Ngài dành cho chúng con nơi xứ người, thật 
không biết lấy gì để đền đáp công ơn ấy trong muôn một. 
Con xin thay mặt cho quý Thầy Cô đang nhận học bổng 
Chùa Viên Giác kính tri ân tấm lòng Ngài và Quý Phật 
Tử bấy lâu nay đã đóng góp cúng dường vào quỹ “Học 
bổng Tăng NỮ. 

Hướng tâm đảnh lễ công ơn ngài, 

Một chút tình riêng đến chúng con. 

Để ấm cõi lòng nơi đất khách, 

Ấn tình cao vọi tựa ngàn non. 

Trở lại chuyến đi, xin kể nơi đây một vài chi tiết nhỏ 
để giúp cho những ai đang du học tại Ấn Độ muốn tham 


178 


MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 


quan Tích Lan có thể lấy làm kinh nghiệm. Lúc đầu 
chúng tôi gặp khó khăn khi xin visa nhập cảnh Tích 
Lan, bởi lẽ Đại sứ quán Tích Lan yêu cầu mọi thủ tục 
phải được đầy đủ, rõ ràng và do vậy đã khước từ đơn xin 
của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi nhờ một vị sư người 
Miến Điện đang tu học tại Tích Lan hoan hỷ gửi cho một 
giấy mời có địa chỉ nơi đến rõ ràng, khi đó Đại sứ quán 
Tích Lan tại đây mới đồng ý cấp visa. 


Thời gian chờ đợi cũng đã qua và ngày khởi hành 
cũng đến. Chúng tôi bắt Metro đến Phi trường Quốc 
tế New Delhi để từ đó bay đi Tích Lan. Chúng tôi đáp 
xuống Phi trường Quốc tế Colombo an toàn đúng vào 
lúc 17:45 ngày 4 tháng 7 năm 2011. Một ấn tượng sâu 
thắm mà chúng tôi ghi nhận ngay lúc ban đầu tại Tích 
Lan này là ngay mỗi bàn đăng ký hải quan đều có một 
câu kinh Pháp cú, tưởng chừng như đang chào đón và 
đưa lữ hành đi vào một thế giới tâm linh của đạo Từ Bi 
và Giải Thoát. 

Chiều hôm đó, chúng tôi được vị sư Tích Lan 
Balagalle Dhammaseeha Thero cùng vài Phật tử đến 
đón và đưa về một khách sạn nằm ven biển thuộc vùng 
ngoại ô Negombo. Negombo là tên gọi do người Bồ Đào 
Nha đặt vào đầu những năm thập niên 1510. NÑegombo 
có một cảng nhỏ và nền kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch 
và ngành đánh bắt thủy sản. Chúng tôi đảnh lễ Hòa 
Thượng Phương Trượng Thích Như Điển và được giới 
thiệu làm quen với từng thành viên trong đoàn của Hòa 
Thượng đến từ Âu châu. Đặc biệt trong phái đoàn hầu 
hết là những văn nhân, thi sĩ tên tuổi gắn liền với văn 
bút Âu châu: Chủ bút Báo Viên Giác - Ông Phù Vân, 


179 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


nhà thơ Đan Hà, và hai cây bút nữ Hoa Lan, Trần Thị 
Nhật Hưng v.v... Bên cạnh những nhà thơ, nhà văn còn 
có các đạo hữu trong Ban Từ Thiện Xã Hội như vợ chồng 
đạo hữu Nguyên Trí cùng tháp tùng Hòa Thượng. Từ 
đây chúng tôi chính thức nhập đoàn cùng mọi người. 


Chiều ngày 5ð tháng 7, đoàn chúng tôi đi thăm ngôi 
chùa cổ Kelaniya, cách Thủ đô Colombo 12km về hướng 
đông. Ngôi chùa được xây dựng dọc theo bờ sông Kelani 
là một trong những nơi thiêng liêng nhất ở Tích Lan, bởi 
vì người Phật tử Tích Lan tin rằng Đức Phật đã đến nơi 
đây vào một ngày vesak.! 

Ngôi cổ tự này bị tàn phá bởi quân đội Bồ Đào Nha vào 
năm 1510. Sau đó, chùa được xây dựng lại vào năm 1767 
do công lao của Venerable Mapitigama Buddharakkhita, 
với sự tài trợ của đức vua Kirthi Sri Rajasingha. 


Trong suốt thời gian đô hộ của người Anh, ngôi chùa 
không còn nhận được sự trợ giúp từ hoàng gia để duy 
trì, sửa chữa. Do vậy, cho đến cuối thế kỷ 19, ngôi chùa 
lại rơi vào tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Chuyện 
kể rằng, vào một ngày trăng tròn năm 1880, Bà Helena 
Wijewardene đến viếng chùa Kelaniya và cầu nguyện, 
dâng hoa cúng dường. Khi bước đến trước tượng Phật, 
bàn chân bà dính đầy bùn đất vì nền không được lát 
gạch. Bà cảm thấy buồn và ước nguyện sẽ xây dựng lại 
ngôi chùa thật khang trang hơn. Năm 1888, bà ủng hộ 
để nhà chùa bắt đầu tiến hành việc lát đá nền cho ngôi 
chùa. Cuối năm 1909, bà lại hỗ trợ để thay thế điện thờ 
gỗ bằng điện thờ mới bằng đá cẩm thạch. Công việc tu 


1 Swarna Wickremeratne. Buddha in Sri Lanka: Remembered Yesterdays. 
Albany: State University of New York Press. 2006, p. 51. 


180 


MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 





Ngôi chùa cổ Kelaniua oà Đại tháp Dageba 


sửa sau đó vẫn liên tục tiến hành, nhưng phải đến năm 
1927 mới có thể bắt đầu công trình tu sửa toàn diện và 
hoàn thành vào năm 1946. Bà đã thuê rất nhiều họa sĩ, 
điêu khắc gia từ Ấn Độ cũng như tại Tích Lan để thực 
hiện công trình. Trên vách tường hiện còn nhiều tranh 
vẽ với màu sắc hài hòa mô tả cuộc đời Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Đây là tuyệt tác nghệ thuật của họa sĩ tài 
ba Solhiyas Mendis. 


Bên cạnh ngôi cổ tự có một Đại tháp tên là Dageba, 
nơi tưởng niệm pháp tòa sư tử của Đức Phật nói pháp 
cho vua Chulodara và vua Mahodara Naga cùng các vị 
đệ tử trong lần viếng thăm thứ 3 của Đức Phật. Nơi đây, 
vào năm 1984 có vị tu sĩ người Hàn quốc, Tiến sĩ Byun 
đã gởi tặng nước Tích Lan một Đại Hồng Chung nặng 
khoảng 1 tấn, được gọi là Chuông Hòa Bình. Ngày nay, 
ngôi chùa trở thành di sản văn hóa quốc gia. 


181 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Đại Hông Chung — Chuông Hòa Bình 


182 


MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 


Có hai người làm vinh quang cho đảo quốc tươi đẹp 
này, là Tỳ-kheo Mahinda và Tỳ-kheo ni Sanghamitta, 
chính là hoàng tử và công chúa con vua A-dục. Hai vị đã 
làm cho Tích Lan không chỉ là một hòn đảo tươi đẹp mà 
còn trở thành nơi tiếp nhận và truyền thừa mạng mạch 
Phật giáo qua muôn đời. Chính sự lưu giữ Phật pháp tại 
đảo quốc này đã giúp chấn hưng đạo Phật tại Ấn Độ sau 
khi bị suy tàn từ thế ký 12. Sự chấn hưng này cũng bao 
gồm cả việc đòi lại quyền quản lý, bảo tổn và phát triển 
các thánh tích của Phật giáo Ấn Độ, sau nhiều thế kỷ bị 
Ấn Độ giáo và một số tôn giáo khác chiếm dụng. 


Ngoài sự nỗ lực của Panchen Lama xây dựng một ngôi 
chùa ngoại quốc đầu tiên tại xứ Phật vào cuối thế kỷ thứ 
18 bên bờ sông Hằng gần Calcutta. Đến đầu thập niên 
1890, một vị cư sĩ Tích Lan là Anagarika Dharmapala 
đã đến Ấn Độ và thành lập Hội Phật Giáo Maha Bodhi 
Soclety tại Bodhgaya.! 


Chính phủ và Hội Đồng Tăng-già Tích Lan luôn 
trân trọng và bảo trì hai quốc bảo từ hơn hai ngàn 
năm qua. Một là nhánh bồ-đề được chiết từ cây mẹ ở 
Bodhgaya Ấn Độ, do Tỳ-kheo ni Saighamittã mang về 
đây. Nhánh bồ-đề lịch sử thiêng liêng được trồng tại đại 
uyển Mahameghavana và luôn được chăm sóc, gìn giữ 
rất công phu, cẩn trọng. Quốc bảo thứ hai là Xá-lợi răng 
của đức Phật, do Sa-di Sumana thỉnh về đảo quốc này. 
Đumana là con trai của Công chúa Saghamitt. 


1 Alan Trevithick. The Revival of Buddhist Pilgrimage at Bodh Gaya (1811 
- 1949): Anagarka Dharmapala and the Mahabodhi Temple. Delhi: Motilal 
Banarsidass. 2002, pp. 14-15. 


183 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Hôm đó, đoàn chúng tôi có đầy đủ phước duyên nên 
tất cả đều được vào tận bảo tháp chiêm bái và đảnh lễ. 
Kandy là kinh đô của các đời vua Sinhalese từ năm 1592 
đến 1815. Thành phố này được UNESCO công nhận là 
di sản văn hóa thế giới. Với nét kiến trúc nghệ thuật của 
cung điện tôn thờ Xá-lợi thật lộng lẫy, uy nghi. Sáng rực 
một màu vàng của đêm huyền diệu. Những ánh sao lấp 
lánh trên bầu trời Kandy đã ló dạng. Nhưng đoàn người 
đi lễ vẫn tiếp tục xếp thành hàng đi vào chánh điện trong 
pháp phục chỉnh tể. Chúng tôi rảo bước dạo quanh hồ 
nước thiêng dưới ánh đèn màu huyền ảo lung linh trước 
điện thờ xá lợi trước khi trở về lại khách sạn Queen nằm 
bên kia đường, đối diện cung điện để nghỉ ngơi. 





Khu oực đên thờ trong động đá (Rock Caue Temple) 


184 


MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 





Đoàn lễ nhạc cung ghinh nhị 0ị Hòa thượng 


Nhớ lại năm 1950, Hội Nghị Liên Hữu Phật Giáo 
Thế Giới (The World Fellowship of Buddhists - WEB) 
được tổ chức lần đầu tiên tại thủ đô Colombo - Tích Lan, 
từ ngày 25 tháng 5 năm 1950 đến ngày 6 tháng 6 năm 
1950. Cố Hòa Thượng Thích Tố Liên làm Trưởng đoàn 
Hội Phật Giáo Tăng Già Bắc Việt, là một trong số 129 
đoàn đại biểu của 29 nước Phật giáo tham dự, không tính 
nước chủ nhà là Tích Lan. Tại đây, một bản điều lệ của 
Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới được thống nhất và lễ 
tuyên thệ thành lập Hội Phật Giáo Thế Giới diễn ra trước 
điện thờ răng của đức Phật ở thành phố Kandy này. 


Năm nay, chúng tôi được tháp tùng Hòa Thượng 
Phương Trượng Thích Như Điển đến Tích Lan cũng vừa 
tròn 10 ngày, nhằm tham dự lễ trao giải thưởng danh 


185 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


dự để tuyên dương công lao hoằng pháp trong cộng đồng 
Phật giáo Au châu. 


Buổi lễ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 năm 2011 dưới sự 
chứng minh của vị Đại Trưởng lão Tăng thống và chư vị 
trưởng lão cao niên trong Hội Đồng Tăng-già Phật giáo Tích 
Lan cũng như các vị cao cấp trong Chính phủ Tích Lan. 


Trong không khí thật trang nghiêm của buổi lễ, 
tiếng nhạc và âm thanh tù và vang lên rộn ràng theo 
nhịp trống của đoàn cung nghĩnh. Tiếp theo là các Phật 
tử cầm hai hàng cờ và lọng che, theo truyền thống nghi 
lễ của Tích Lan, cung nghĩnh nhị vị Hòa thượng Thích 
Minh Tâm, tọa chủ Chùa Khánh Anh tại Paris và Hòa 
thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác tại Hannover, 
Đức quốc, cùng hai vị cư sĩ người Áo vào phòng khánh 
tiết Hội nghị Quốc tế. 


Bên trong phòng có rất nhiều vị trưởng lão tỳ-kheo, 
Phật tử Tích lan và Phật tử của các quốc gia khác. Buổi 
lễ được bắt đầu bằng bài đồng ca trầm hương cúng dường 
chào đón các vị quan khách, do đoàn Phật tử Tích Lan 
biểu diễn. 

Quyện cùng màu khói lung linh dưới ngọn nến do 
nhị vị Hòa Thượng và Thủ tướng Chính phủ Tích Lan 
vừa thắp lên, màu y vàng rực rỡ của chư tăng đã toát 
lên trong không gian phòng khánh tiết một sắc màu cao 
quý của Phật giáo. 


Qua lời giới thiệu của Ban tổ chức, Hòa Thượng 
Thích Minh Tâm được cung thỉnh an vị vào một chiếc 
ghế trang trọng ở khán đài và vị Đại Trưởng lão Tăng 


186 


MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 


Thống trao tặng tấm văn bằng đầu tiên. Tiếp đến là Thủ 
Tướng Chính phủ Tích Lan đảnh lễ dưới chân ngài theo 
cung cách của một Phật tử và tôn phong một ngôi vị 
quốc sư theo truyền thống Nam tông, tượng trưng bằng 
chiếc quạt đỏ. 


Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển cũng 
được vị Trưởng lão Tuyên Luật Sư trao tặng văn bằng 
và Phó Thủ Tướng đảng đối lập cũng theo cung cách một 
Phật tử đảnh lễ dưới chân ngài và tôn phong một ngôi vị 
quốc sư theo truyền thống Nam tông với chiếc quạt đỏ. 


Riêng hai vị cư sĩ người Áo được vị Hội Trưởng Hội 
Phật giáo Tích Lan trao văn bằng và quà lưu niệm. 


Ánh đèn flash của các máy thu hình được chớp lên 
xen lẫn một tràng pháo tay giòn giã kéo dài một hồi lâu 
trong phòng khánh tiết như cung hỉ các vị nhận giải 
thưởng. Sự tiếp đãi nồng hậu của các vị cao cấp trong 
Chính phủ và Hội Đồng Tăng-già Tích Lan, không phải 
chỉ qua những hành động, lễ nghi tươm tất, mà còn bằng 
sự có mặt nghiêm trang và thật trọn vẹn của họ. Chúng 
tôi có cảm tưởng như đang được sống trong một tình lam 
gắn bó, chợt nhớ đến hai câu kệ của Thiền sư Hoàng Bá: 

Nếu chẳng một phen rét thấu xương, 

Hoa mai sao thưởng được mùi hương”! 

Nhị vị Hòa Thượng của chúng ta được như ngày hôm 
nay cũng đã không quản bao thăng trầm thế sự, mặc 
nhiên qua bao nỗi đắng cay, đã từng “nguyện là một 
1 Nguyên văn chữ Hán: “®¿—ắl#Xi#⁄“Ñˆ. &⁄?ƒHÙ‡4k L2 . - Bất thị 


nhất phiên hàn triệt cốt, chẩm đắc mai hoa phốc tị hương.” (Thiền tông trực 
chỉ - ## 3ä - Quyển 1) 


187 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


dòng sông để chuyên chở những đục trong của cuộc đời 
và nguyện là mặt đất để hứng chịu những sạch nhơ của 
nhân thế”.! Để tiếp nối hoằng truyền “Chúc Thánh dư 
hương”, ra sức bảo tồn và phát huy tinh thần văn hóa 
Phật giáo Việt Nam tại xứ người. Công hạnh ấy, chúng 
con luôn cung kính đảnh lễ. Hương vị ấy, mãi mãi được 
thơm lây. 


Đúng 6 giờ chiều, chúng tôi trở về lại khách sạn và 
một buổi liên hoan chúc mừng nhị vị Hòa Thượng được 
gói gọn trong tình đạo vị. Một hợp ca được tuyển chọn để 
mở màn cho buổi trình diễn hôm đó là “nhóm văn nhân 
thi sĩ”. Tiếp theo là những tiết mục đơn ca, ngâm thơ 
và cả tân cổ giao duyên, cải lương trích đoạn cũng được 
lần lượt góp vui cúng dường. Đúng vào lúc 11 giờ khuya, 
chương trình khép lại để chúng tôi trở về gác trọ. 


Hồi tưởng lại một chuyến hành hương trôi qua quá 
nhanh nhưng cũng đã tạm đủ để chúng tôi cảm nhận 
được đôi điều về một đảo quốc Sri Lanka với những trang 
sử Phật giáo qua bao “phế hưng xô dậy sóng cồn” mà đến 
nay vẫn giữ vững được niềm tin vào Chánh pháp trong 
đại đa số người dân nơi đây. 


1 Thích Như Điển. Pháp Ngữ. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ. 2008, p. 9. 


188 


0hiêm hái lai háo vật trúc gỉa 
" Í| l) 
của điát nước Srï Lanika 


Thích Huệ Pháp 


huyến đi tham dự lễ trao giải thưởng tỉnh 

thần cao quý của Chính phủ và Hội đồng 
Tăng già Sr1 Lanka cho nhị vị Hòa thượng Thích Minh 
Tâm (Pháp quốc) và Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức 
quốc) đã cho tôi cơ hội được chiêm bái hai thánh tích nổi 
tiếng của Phật giáo tại đất nước Sri Lanka. Đó là hai 
bảo vật quốc gia, được chính phủ và người dân nước này 
lễ bái hằng ngày, là nơi mà hằng năm người Phật tử Sri 
Lanka hành hương để chiêm bái cúng dường: Đó là Xá- 
lợi Răng của đức Phật và cây bồ-đề thiêng liêng. 


1. Đại Thọ Bồ Đề Linh Thiêng 


Đại Vương Thống Sử (Mahavassa) - một bộ sách 
chi chép về lịch sử đất nước cũng như Phật giáo Sri 
Lanka - đã ghi lại nhân duyên và sự tiếp nhận cây bồ-đề 
thiêng liêng này. Sau khi đức Tôn giả Mahinda và chư 
vị tỳ-kheo truyền bá giáo lý Phật-đà tại đây, đức vua 
Devãnampiyatissa và hoàng gia nhanh chóng tiếp nhận 
và trở thành đệ tử tại gia của Ngài. Sau đó, Công nương 


189 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Anulä, phu nhân của bào đệ đức vua đã cùng với 500 cung 
phi đến đảnh lễ Tôn giả Mahinda, lắng nghe Tôn giả 
thuyết giảng về Petavatthu (Ngạ qui sự), Vimãnavatthu 
(Thiên cung sự) và Saccasamyutta (Đế tương ưng). Và 
các nữ nhân này đã chứng Thánh quả thứ nhất (Tu- 
đà-hoàn) và muốn xuất gia làm tỳ-kheo ni. Tôn giả 
Mahinda đã gợi ý đức vua Devänampiyatissa nên gởi thư 
mời Trưởng lão Ni Sanghamittä, và cũng không quên gợi ý 
thỉnh cầu vua Ashoka tặng cho đất nước Sri Lanka một 
nhánh của cây bồ-đề linh thiêng, nơi đức Phật đã thành 
chánh quả, tức Bồ Đề Đạo Tràng ngày nay. 


Hiện tại, cây bồ-đề này đang tọa lạc tạ Anuradhapura, 
phía bắc Sri Lanka, khoảng 250 km từ thủ đô Colombo. 
Tôi được nghe một vị Tăng ở đây nói, cây bồ-đề này có 
một đội ngũ bác sĩ riêng chăm sóc hằng ngày. Không 





Câu bô-đê thiêng trên tâng cao 


190 


CHIÊM BÁI HAI BẢO VẬT QUỐC GIA CỦA ĐẤT NƯỚC SRI LANKA 


cành lá ít hơn, không sum suê bằng. Vị tăng này cũng 
cho biết, đã lâu lắm rồi không thấy cây lớn lên thêm, cả 
vài chục năm nay cây vẫn thế. Để bảo vệ bảo vật sống 
linh thiêng này, người ta đã xây tường xung quanh cây, 
làm thành hai tầng, luôn có người canh gác để hạn chế 
người lên và sờ vào thân cây. 

Đoàn chúng tôi có phước duyên lớn nên mới được mở 
cửa cho lên tầng trên để có thể đảnh lễ và sờ vào thân 
cây. Phật tử các nơi chỉ được đứng phía dưới. Họ gởi 
phẩm vật cho chúng tôi mang lên thay họ cúng dường 
cây bồ-đề. 


Cây bồ-đề này đã sống hơn 23 thế kỷ, tức là tuổi thọ 
còn hơn cây bồ-đề ở Bồ-đề Đạo Tràng. Vì cây bồ-đề ở Ấn 
Độ đã nhiều lần chết mất, rồi sau được trồng mới lại, 
trong khi cây bồ-đề ở Sri Lanka được gìn giữ và sống 
mãi từ khi được trồng tại đây 23 thế kỷ về trước. 


Đất nước Sr1 Lanka tuy nhỏ, là một nước nghèo trên 
thế giới nhưng đã làm nhiều điều tốt lành cho Phật giáo 
năm châu, như là nước gìn giữ và học tập nhiều bộ kinh 
bằng tiếng Pali và Sanskrit, là nước đề xuất lá cờ Phật 
giáo, là nước gìn giữ hai bảo vật linh thiêng của Phật 
giáo thế giới. Và bảo vật linh thiêng thứ hai chính là Xá- 
lợi Răng của đức Phật. 


2. Xá-lợi Răng Phật 

Xá-lợi Răng Phật được tôn trí ở thành phố cổ Kandy, 
một cố đô của Tích Lan. Thành phố không lớn lắm nhưng 
đông khách du lịch. Đoạn đường từ Colombo đến Kandy 


191 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


tuy không dài, chỉ khoảng gần 150 km, nhưng do đường 
quá nhỏ nên phải mất gần 4 tiếng đồng hồ di chuyển. 
Đường quốc lộ của đảo quốc Sr1 Lanka khá nhỏ, chỉ có 
hai làn xe, nên việc di chuyển từ thành phố này đến 
thành phố khác mất khá nhiều thời gian. 


Trên đường đi, Hòa thượng Phương trượng Viên Giác 
cho biết Xá-lợi Răng Phật được tôn trí ở cố cung của vua 
Tích Lan ngày xưa. Nơi đây chính là cung điện của các 
triều đại, sau này khi kinh đô chuyển về Colombo, mới 
quyết định dùng cung điện nơi đức vua ở để tôn trí Xá- 
lợi Răng Phật. Hòa thượng cũng cho biết, nếu muốn mở 
tháp vàng bao bọc bên ngoài Xá-lợi này thì phải có đủ 
bốn chiếc chìa khóa do bốn người giữ, đó là: Tổng thống, 
Thủ tướng, đức Tăng thống Sri Lanka và vị trụ trì nơi 
tôn trí Xá-lợi Răng Phật. 


Nơi tôn thờ Xá-lợi Răng Phật hiện nay rất đẹp và 
tôn nghiêm. Tại đất nước Phật giáo này, bất cứ ai, mỗi 
khi vào đến sân chùa đều phải bỏ giày dép ở ngoài, và 
không được đứng quay lưng lại với tháp và tượng Phật. 
Mỗi ngày ba thời, chư Tăng ở đây tụng kinh cầu nguyện 
và mở cửa lên bảo tháp chính để lễ lạy. 


Người hành hương bình thường không thể vào bên 
trong nơi thờ bảo tháp được, chỉ ở bên ngoài hướng về 
phía thờ bảo tháp để lễ bái. Vì là đoàn của bốn vị vừa 
mới lãnh giải thưởng tỉnh thần có công truyền bá Phật 
pháp của chính phủ Sri Lanka nên chúng tôi được chào 
đón rất nồng hậu, được dẫn đi hết các nơi mà chỉ có lãnh 
đạo cấp chính phủ hay các phái đoàn ngoại giao mới 
được phép viếng thăm. 


192 


CHIÊM BÁI HAI BẢO VẬT QUỐC GIA CỦA ĐẤT NƯỚC SRI LANKA 





Ngôi đến thờ Xá-lợi Răng Phật 


Đúng sáu giờ, thời tụng kinh chiều diễn ra, nhạc công 
tiến đến trước cửa chính dẫn lên nơi thờ Xá-lợi Răng 
Phật, bắt đầu trổi nhạc cúng dường. Quý chư Tăng Sri 
Lanka được Phật tử lấy nước rửa chân trước khi bước 
vào Đại Bảo Tháp. Đoàn chúng tôi được hướng dẫn đi 
lên phía trên. Quan sát thấy phòng phía dưới toàn phẩm 
vật quý giá của các đoàn cúng dường. Đi lên cầu thang 
sẽ đến căn phòng thờ bảo tháp Xá-lợi Răng Phật. Nơi 
đây được yêu cầu không chụp hình. Căn phòng thờ bảo 
tháp khá nhỏ, chỉ đủ một người vào lễ lạy. Có hai vị 
Tăng đứng hai bên hướng dẫn, một vị đưa một nhúm 
hoa lài để người lễ lạy cúng dường bảo tháp. Bảo tháp 
bằng vàng tuyệt đẹp, để trong khung kính, cao khoảng 


193 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


gần 1 mét, Xá-lợi Răng Phật được tôn thờ bên trong đó, 
ít người thấy được. Nhưng đối với chúng tôi, đó là một 
đại nhân duyên, một đại phước đức, nếu không đi cùng 
nhị vị Hòa thượng trưởng lão thì khó mà có thể vào tận 
bên trong để tận mắt nhìn thấy bảo tháp. 


Sau khi lễ lạy, đoàn được hướng dẫn đi ra bên ngoài. 
Bên ngoài có rất nhiều Phật tử địa phương tập trung lễ 
lạy từ xa. Đoàn tiếp tục được hướng dẫn đi tham quan 
một số khu vực. Có một khu vực mà ai cũng thích, đó là 
lan can nhìn ra phía trước, nơi ngày xưa nhà vua đứng 
để nói chuyện với công chúng. Ai cũng tranh thủ được 
làm... vua một lần, đứng nơi đó ghi lại khoảnh khắc ngày 
xưa. 


194 


" 


Nguyên Tân 


hật là một đại nhân duyên cho bản thân tôi 

khi có dịp tháp tùng cùng các phái đoàn đến 
từ Châu Âu để viếng thăm các thánh tích Phật giáo tại 
Đri Lanka (Tích Lan), một đất nước Phật giáo mà tôi 
hằng mong ước được đặt chân tới. Tại Sri Lanka có hai 
pháp bảo quan trọng được xem là quốc bảo, đó là cây bồ- 
đề và Xá-lợi răng Phật. 


Đất nước Sr1 Lanka chỉ là một đảo quốc nhỏ nằm 
khiêm tốn gần bờ biển cực nam của Ấn Độ. Tuy là một 
quốc gia nhỏ bé, người dân sống chủ yếu nhờ vào nông 
nghiệp, nhưng điều làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên là 
mọi thứ ở đây đều đắt đỏ, có thể nói giá cả ở đây cao hơn 
gấp hai lần so với giá cả tại Ấn Độ. 


Trong những ngày đầu tại đảo quốc này, chúng tôi 
cùng quý Phật tử vô cùng vinh dự khi được tham dự buổi 
lễ trao giải thưởng danh dự cho nhị vị Hòa Thượng cùng 
với hai Phật tử đến từ nước Áo. Trước khi buổi lễ diễn 
ra, phái đoàn chúng tôi chuẩn bị lên đường để được tiếp 
kiến Tổng Thống Sri Lanka. Được Tổng Thống đón tiếp 
phái đoàn là một trong những vinh dự lớn cho chúng tôi 
trên đất nước này. 


195 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Từ khách sạn đến dinh Tổng Thống chỉ chừng hơn ba 
mươi cây số, chúng tôi được thông báo lên xe trước một 
tiếng rưỡi đồng hồ trước giờ tiếp kiến. Nhưng chỉ hơn ba 
mươi cây số mà xe chúng tôi cứ từ từ chen chúc chạy trên 
con đường quốc lộ nhỏ hẹp chật cứng xe cộ. Xe cứ chạy 
mãi, thậm chí còn lạc tới lạc lui, mất hai giờ đồng hồ xe 
mới đến nơi, để cuối cùng cả đoàn chúng tôi bị trễ giờ. 
Tổng Thống chờ mãi mà không thấy phái đoàn chúng tôi 
đến nên không thể gặp ngoài thời gian đã được sắp xếp. 
Nhìn quanh nhìn quần, tôi phát hiện ra không riêng gì 
phái đoàn chúng tôi đến trễ vì kẹt xe, mà có một nhóm 
Phật tử đến từ Áo cũng cùng chung số phận. Thôi chắc 
là chưa có duyên để gặp ông Tổng Thống Sri Lanka này. 
Thế là đành phải quay xe trở ra để kịp về tham dự buổi 
lễ nhận giải thưởng danh dự của nhị vị Hòa Thượng. 


Buổi lễ diễn ra vô cùng trang trọng với sự tham dự 
của rất nhiều chư tăng Tích Lan cùng với sự có mặt của 
ông Thủ Tướng đại diện cho phía chính phủ, ông Chủ tịch 
đảng đối lập, và ông Vụ trưởng Vụ Phật giáo Sri Lanka. 
Việc trao giải thưởng danh dự của Chính phủ và Giáo 
hội Tăng-già nhằm công nhận và tuyên dương những 
người đã có công đóng góp cho sự truyền bá Phật pháp 
ở các nước phương Tây, trong đó có Hòa Thượng Viện 
chủ chùa Khánh Anh và Hòa Thượng Phương trượng 
chùa Viên Giác, hai vị đã sống và hoằng pháp gần bốn 
thập niên qua cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại 
nói chung và người dân bản địa nói riêng. Bên cạnh đó, 
những hình ảnh thật ấn tượng là lần lượt các ông Thủ 
Tướng, ông Chủ tịch đảng đối lập, và ông Vụ trưởng Vụ 
Phật giáo đều đến quỳ lạy nhị vị Hòa Thượng trước, rồi 
sau mới đến bục để phát biểu. 


196 


HÀNH HƯƠNG VÀ CHIÊM BÁI CÁC THÁNH TÍCH TẠI SRI LANKA 


Sau buổi lễ trao giải thưởng danh dự, chúng tôi bắt 
đầu hành trình viếng thăm và chiêm bái các ngôi chùa 
cổ và danh tiếng tại đất nước này. Đặc biệt là chúng 
tôi có cơ duyên đến gần hai bảo vật Xá-lợi răng Phật ở 
Kandy và cây bồ-đề ở Anuradhapura để đảnh lễ. Đó là 
nhờ có sự liên lạc và sắp xếp của Sư Seelawansa hướng 
dẫn phái đoàn và nhờ công đức của nhị vị Hòa Thượng. 


Để được đến gần bảo tháp thờ Xá-lợi răng Phật là 
một điều không dễ chút nào, nhưng để tận mắt chiêm 
ngưỡng Xá-lợi lại càng khó hơn. Vì bảo tháp được khóa 
bởi bốn chìa khóa chia cho bốn vị cất giữ, đó là Tổng 
Thống, Thủ Tướng, Đức Tăng Thống và Sư Trụ Trì. Do 
vậy, chỉ những ngày lễ quan trọng, khi có mặt đầy đủ 





Những nieà 0oi rất lớn trơng đên thờ Xá-lợi Răng Phật 


197 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


bốn vị này và bốn chiếc chìa khóa thì mọi người mới có 
cơ hội được chiêm bái Xá-lợi răng Phật. 


Ở nơi tôn thờ Xá-lợi răng Phật, mỗi ngày có hàng 
ngàn Phật tử đến lễ bái, dâng hoa và phẩm vật cúng 
dường, nhưng chỉ được đứng bên ngoài lễ bái. Lòng 
thành kính đối với bảo vật này của người Phật tử nơi 
đây đã thật sự làm tôi cảm phục. Thấy họ lễ bái trong 
niềm hoan hỷ và thành kính làm cho tôi cảm nhận được 
niềm tin Tam Bảo sâu sắc của người dân nơi đây. 


Trước khi đi vào làm lễ, mọi người phải ăn mặc nghiêm 
trang, phải bỏ giày dép từ xa, và chỉ hướng thẳng về 
phía tôn tượng và Xá-lợi để lễ lạy mà không được đứng 
quay lưng vào tượng Phật. Trong những lúc chụp hình, 


” 
"- 
s.. 


_ 





Điện thờ bên trong đên thờ Xá-lợi Răng Phật 


198 


HÀNH HƯƠNG VÀ CHIÊM BÁI CÁC THÁNH TÍCH TẠI SRI LANKA 


chúng tôi có lúc sơ ý quay lưng vào tượng Phật, những 
người bảo vệ liền chạy đến nhắc nhở. Những người già, 
trẻ em, và thanh niên nam nữ tay nâng những đóa sen 
tươi thắm và phẩm vật dâng lên cúng dường đức Phật. 
Chỉ toàn là hoa sen và phẩm vật như y và bình bát, chứ 
không có mùi khói đèn cầy và nhang trầm như truyền 
thống ở các nước Phật giáo Bắc tông. Họ đến đây lễ lạy, 
dâng hoa và phẩm vật lên cúng dường Xá-lợi răng Phật, 
nhưng không được tới gần để chiêm ngưỡng Xá-lợi. 


Rời Kandy, chúng tôi khởi hành đến Anuradhapura 
để chiêm bái quốc bảo thứ hai của đất nước Tích Lan. 
Đây là một bảo vật sống và nguyên vẹn tồn tại qua hơn 
hai ngàn năm, đang được chăm sóc và bảo vệ một cách 
cẩn thận. 


Cây bồ-đềtại Tích Lan này doTỳ- kheoniSanghamitta, 
con gái của vua A-dục (304-232 BC) đem từ Ấn Độ sang 
và được trồng bởi chính vua Devanampliyatissa tại vườn 
Mahameghavana, nay là Anuradhapura, vào năm 249 
trước Tây lịch. Từ đó đến nay, trải qua hơn hai ngàn 
năm, các triều đại và chư Tăng ở đây luôn bảo vệ và tôn 
thờ cội cây này như hình ảnh đức Phật đang còn tại thế. 


Do vậy, cây bồ-đề tại Anuradhapura được xem là bảo 
vật quý giá nhất và cổ xưa nhất, đã duy trì mạch sống 
trong suốt hơn hai ngàn năm qua. Từ khi Tỳ-kheo ni 
Sanghamitta chiết nhánh từ cây bồ-đề tại nơi đức Phật 
giác ngộ mang sang Sri Lanka trồng, thì tại Ấn Độ, cây 
bồ-đề ở Bồ-đề Đạo Tràng đã nhiều lần bị chặt phá và 
quên lãng, thậm chí đã có lúc mất hẳn. Để khôi phục lại 
cây bồ-đề năm xưa, người ta lại chiết một nhánh cây bồ- 
đề ở Tích Lan mang về lại Ấn Độ trồng vào năm 1881. 


199 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Cũng giống như nơi tôn thờ Xá-lợi răng Phật, người 
Phật tử và du khách không được tới gần mà chỉ chiêm 
bái cây bồ-đề từ xa. Phật tử không được tận tay dâng 
hoa sen và các phẩm vật trực tiếp tới gốc cây, mà phải 
nhờ những người bảo vệ mang lên dâng giùm. Và ở đây, 
một lần nữa, đoàn chúng tôi vinh dự được đến tận gốc 
cây đảnh lễ và tụng một thời kinh. Trong khi phái đoàn 
chúng tôi đang lần lượt xếp hàng đi lên đảnh lễ cây bồ- 
đề, thì những người Phật tử Sri Lanka chỉ đứng nhìn 
theo. Có một anh thanh niên, đang bưng mâm hoa sen 
trên tay, vội vã chạy đến gần chỗ tôi và năn nỉ nhờ tôi 
dâng hoa sen cúng Phật. Tôi nhận lời ngay và rất hoan 
hỷ đem dâng hoa sen cúng Phật và cả tấm lòng thành 
kính của anh ấy. 





Câu bô-đê hơn 2.000 năm tuổi được gìn giữ luôn xanh tươi 


200 


HÀNH HƯƠNG VÀ CHIÊM BÁI CÁC THÁNH TÍCH TẠI SRI LANKA 


Ngày nay, đến thăm và chiêm bái cội bồ-đề tại 
Anuradhapura, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên và 
tự hỏi rằng, đã trải qua gần 2.300 năm mà tại sao cây 
Bồ Đề vẫn nhỏ và yếu ớt như vậy. Cây bồ-đề trông giống 
như một nhánh cây hơn là một thân cây. Thân chính 
không vươn thẳng lên cao mà chỉ nằm hơi chếch ngang 
và do vậy người ta phải dùng trụ để chống đỡ cho thân 
cây khỏi ngã. Và để chăm sóc cây, chính phủ đã cử một 
nhóm bác sĩ thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe 
của cây. Từ bên ngoài nhìn vào, xung quanh gốc cây bồ- 
đề được bao bọc bởi những tường rào. Tuy đây là một 
vùng đất bằng phẳng, nhưng gốc cây lại nằm cao hơn 
mặt đất gần bốn mét. Do vậy, để đến được gốc cây, chúng 
tôi phải đi vòng và bước lên các bậc cấp. 

Đự sùng kính Tam Bảo của người Phật tử Tích Lan có 
lẽ được thể hiện rõ nhất so với các nước Phật giáo khác. 
Tượng Phật được dựng khắp các nơi công cộng, ở ngã tư, 
hay bên lề đường để người dân lễ bái; cờ Phật giáo được 
treo trước nhà, quán xá và ngay cả cơ quan làm việc. 
Tuy nhiên, ở đây không còn hình bóng chư Tăng đi khất 
thực. Khi hỏi ra mới biết, từ khi thực dân Anh đến đô 
hộ, họ cấm chư Tăng không được đi khất thực, và cho 
tới nay truyền thống này vẫn chưa được khôi phục. Có 
lẽ đây là điều đáng tiếc nhất ở một quốc gia theo truyền 
thống Nam tông. Do không còn truyền thống ấy, nên 
Phật tử thường xuyên nấu các món ăn và mang đến các 
tu viện cúng dường chư Tăng. 


Người Phật tử ở đây, bất kể là người giàu sang, kẻ 
nghèo hèn, và ngay cả các vị như Tổng Thống, Thủ 
Tướng v.v... khi gặp chư Tăng đều quỳ xuống đảnh lễ 


201 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


một cách tự nhiên. Tuy nhiên, điều làm tôi hết sức ngạc 
nhiên là khi gặp chư Tăng Bắc tông, họ vẫn quỳ xuống 
đảnh lễ như các sư Nam tông. Thậm chí, có những lúc 
đang đi trên đường, hay trong lúc xe dừng lại nghỉ dọc 
đường, bất thình lình cũng có người cúi xuống làm lễ. 
Nhìn vào sự cung kính mà họ thể hiện, phải nói rằng, sự 
sùng kính chư Tăng của Phật tử Sri Lanka không phân 
biệt Bắc tông hay Nam tông, miễn đó là người xuất gia 
thì họ đều tôn kính đảnh lễ. 


Việc người Phật tử tôn thờ và cung kính Pháp bảo 
cũng là điều tự nhiên và đáng để cho chúng ta học hỏi 
từ đất nước này. Điều này được thấy rõ nhất khi chúng 
ta đến các nhà sách. Kinh sách Phật học được trưng bày 
một nơi hoặc một tầng riêng biệt một cách sạch sẽ và 
trang trọng, và giá bán sách thì cực kỳ thấp so với tại Ân 
Độ. Khi đến Trung tâm Văn hóa Phật giáo để tìm mua 
sách, chúng tôi được chỉ lên lầu một và cứ thế chúng 
tôi hướng thẳng đi lên lầu. Đến đây thì tôi bị chặn lại, 
người nhân viên cho biết, phải để giày dép dưới chân cầu 
thang, và khi nhìn xuống tôi mới thấy tấm bảng ghi “Xin 
quý vị để giày dép tại đây”. 

Người Phật tử Tích Lan luôn luôn tự hào về Pháp 
bảo Phật giáo, vì họ đang sở hữu một kho tàng kinh sách 
quý giá và cổ xưa nhất của Phật giáo được viết bằng 
cổ ngữ Päli trên lá bối. Tuy đây là một quốc gia theo 
truyền thống Phật giáo Nam tông, nhưng hầu hết chư 
Tăng Tích Lan không những giỏi Päli mà còn giỏi cổ ngữ 
Sanskrit, và hiểu sâu cả tư tưởng Phật giáo Đại thừa. 
Ta có thể tìm thấy nhiều sách liên quan tới tư tưởng và 
triết học Phật giáo Đại thừa do các Sư Tích Lan viết, và 
họ cũng đang giảng dạy tại các trường Đại học nổi tiếng 


202 


HÀNH HƯƠNG VÀ CHIÊM BÁI CÁC THÁNH TÍCH TẠI SRI LANKA 


trên thế giới. Do vậy, khi đến các nhà sách, chúng ta 
có thể tìm thấy tất cả các sách của nhiều truyền thống 
Phật giáo, nhiều bộ từ điển bách khoa Phật học mà bất 
cứ ai nghiên cứu Phật học đều không thể bỏ qua. 


Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ còn quý thầy đến 
từ Ấn Độ lưu lại và chiều tối nay là ra phi trường về 
lại New Delhi, trong khi đó tất cả chư Tăng và Phật tử 
khác đã trở về bổn quốc. Sáng sớm mở cửa phòng khách 
sạn, tôi chợt thấy Sư Seelawansa đang nói chuyện với 
nhân viên khách sạn ở dưới phòng tiếp tân. Tôi đi xuống 
chào Sư và cùng Sư ăn sáng. Sau đó Sư hỏi tôi có muốn 
cùng Sư đi đến một vài nơi mà Sư phải làm một vài công 
việc ở đó, vì Sư biết rằng hôm nay tôi chẳng làm gì và 
chẳng đi đâu. Tôi gật đầu và cũng nghĩ trong đầu rằng, 
ngày cuối cùng không làm gì, đi công việc cùng Sư, nhân 
tiện ghé nhà sách của Trung tâm Văn Hóa Phật giáo Sri 
Lanka tìm mua thêm vài cuốn sách. 


s......( 2909/9096, 


FC TỔ rỉ V.o .. EU 
TT TT T  snð De) | PS ST SƯ lun a 


x- 
Ể 


=. 


_—Z `." 7 == c_ - 
LÁ +... N..- CSSGGNNẳẲ 
Chùa Vàng (Golden Temple) 





203 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Khi xe đang chạy trên đường, tôi thấy hôm nay sao 
đường trống vắng chứ không giống như mọi ngày trước, 
các cửa tiệm đều đóng cửa, chỉ lưa thưa vài chiếc xe 
đang chạy trên đường. Tôi bèn hỏi Sư hôm nay là ngày 
gì mà sao phố phường vắng ngắt vậy. Sư nói hôm nay là 
ngày rằm nên các công sở, trường học, chợ búa đều phải 
đóng cửa, vì đây là quy định của chính phủ và cũng là 
truyền thống được áp dụng rất lâu ở đây rồi. Vào ngày 
rằm trăng tròn, nếu là Phật tử thì đến chùa tụng kinh, 
nghe pháp, còn tín đồ các tôn giáo khác thì nghỉ lễ trong 
ngày này. Hơn nữa, trong ngày rằm chính phủ ra lệnh 
cấm không cho các hàng quán và nhà hàng bán thịt, và 
không được phục vụ các loại bia rượu. Thế là dự tính 
mua thêm vài cuốn sách của tôi không thể thực hiện 
được, vì hôm nay các nhà sách cũng phải đóng cửa nghỉ. 


Tôi và Sư được ông Vụ trưởng Vụ Phật giáo đón tiếp 
tại nhà riêng đúng theo nghi lễ của người Phật tử đón 
tiếp chư Tăng khi đến nhà thọ trai. Trên ghế mà tôi và 
Sư đang ngồi có trải một tấm vải trắng để tránh ngồi 
trực tiếp lên ghế. Đó là truyền thống và cũng là cách 
người Phật tử cung kính chư Tăng ở đây. Ông bà đảnh lễ 
chúng tôi trước và sau đó gọi tất cả con cháu ra lần lượt 
đảnh lễ. Sau một hồi nói chuyện thân mật, chúng tôi 
được cung thỉnh thọ trai. Mới đầu tôi nghĩ ông bà ấy sẽ 
ăn trưa cùng chúng tôi, vì họ đã sắp đặt rất nhiều thức 
ăn trên bàn. Nhưng không, ông bà ấy thay phiên nhau 
tiếp các món ăn vào bát của chúng tôi và chỉ ngồi bên 
hầu chuyện. Trong lúc đó, ông bà nói về những công việc 
từ thiện của mình với Sư và có ý đưa chúng tôi đến thăm 
những cơ sở đó. 


204 


HÀNH HƯƠNG VÀ CHIÊM BÁI CÁC THÁNH TÍCH TẠI SRI LANKA 


Tại những cơ sở này, ông bà đang nuôi và chăm sóc 
các em gái vị thành niên đang mang thai và trẻ mồ côi. 
Họ chỉ nhận nuôi và chăm sóc những em gái từ mười hai 
đến mười tám tuổi đang mang thai do sự lầm lỡ, thiếu 
hiểu biết, hay bị hiếp dâm. Thấy cơ sở từ thiện này không 
để bảng hiệu và cũng không thấy người vào viếng thăm. 
Tôi bèn hỏi, cơ sở từ thiện tổ chức tốt như thế này, việc 
làm vô cùng có ý nghĩa, tại sao không treo bảng trước 
cơ sở để các nhà hảo tâm biết mà ủng hộ, và sao không 
giới thiệu cho phái đoàn của nhị vị Hòa Thượng và Phật 
tử tới thăm để ủng hộ một chút tịnh tài. Sư Seelawansa 
nói rằng, vì còn rất nhiều trường hợp các em đang trong 
thời gian chờ đợi tòa án điều tra xét xử, để giữ an toàn, 
bảo vệ các em trước những đối tượng đã từng hãm hiếp 
các em, và hơn nữa, để tránh việc các em phải cảm thấy 
xấu hổ với mọi người, nên ở đây không cho người lạ vào. 
Tất nhiên, tôi cũng được biết thêm rằng, có nhiều em đã 
phải bỏ học nửa chừng, có những em bị gia đình gởi vào 
đây để tránh tai tiếng với làng xóm. Cuộc sống và tương 
lai của các em mờ mịt, nên cơ sở tổ chức luôn các lớp dạy 
nghề để các em sau này có thể tìm việc làm kiếm sống. 

Sư và tôi ngồi trên ghế, còn các em thì ngồi dưới nền 
nhà. Sư giảng một thời pháp ngắn và sau đó là cùng với 
các em tụng kinh. Trong lúc đó, tôi thật sự mới có cơ hội 
quan sát và nhìn rõ hơn những bà mẹ trẻ vị thành niên 
này. Thật sự ngõ ngàng khi chứng kiến những em còn 
rất bé, tuổi đời chỉ mới hơn mười hai tuổi mà đã mang 
thai và chuẩn bị làm mẹ. Hay có những em đang bổng 
bế con mình trên tay mà tôi cứ ngỡ đang bồng em của 
chúng. Thật cảm động tấm lòng từ bi và nhân hậu của 


205 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


ông bà Vụ trưởng Vụ Phật giáo, và Sư Seelawansa cũng 
đã không ngại dành thời gian và sức khỏe của mình để 
đến thăm và thuyết pháp cho các em. 

© 


Trong hơn mười ngày thăm viếng và chiêm bái các 
thánh tích Phật giáo tại Tích Lan, thật sự mà nói, để 
tìm hiểu và cảm nhận được hết những nét đẹp về truyền 
thống văn hóa và cuộc sống của người dân nơi đây là 
điều không thể. Tuy nhiên, qua chuyến đi vẫn có rất 
nhiều điều được cảm nhận. Sẽ có những người cảm động 
trước hoàn cảnh trẻ em mất tất cả cha mẹ và bà con, 
phải sống xa nhà sau thảm họa sóng thần; sẽ có những 
nét đẹp về đất nước, con người, văn hóa và tôn giáo trên 
đất nước này còn lưu dấu mãi trong tâm khảm những 
người trong phái đoàn. Bên cạnh đó, cũng sẽ còn nhớ 
mãi những món ăn nồng mùi gia vị hay béo ngầy ngậy 
vì nước cốt dừa, hay những chuyến xe di chuyển chậm 
chạp trên những con đường quốc lộ nhỏ hẹp v.v... 


Lại có những hình ảnh tưởng chừng như đơn giản 
nhưng để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc, như hình ảnh Hòa 
Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác thả gàu múc 
nước trong giếng bên hiên nhà, để nhớ và khơi dậy những 
kỷ niệm mà đã hơn bốn mươi năm qua Hòa Thượng mới 
có dịp gặp lại; hay những dĩa rau muống luộc đơn giản 
mà chan chứa tình quê; rồi nào là những trái mít, những 
trái dừa tươi, những trái bắp luộc, những quả sầu riêng... 
cũng để lại những kỷ niệm khó phai và gợi nhớ về những 
làng quê Việt Nam xa xôi yêu dấu. 


New Dehli, tháng S năm 2011 


206 





bên thành cổ tháp 


một thời kinh nguyện, 

một tiếng kinh cầu 

niệm câu 0ô thường niệm 

giữa khuns trời bao la huyên nhiệm 

mâu trắng thành thơi, thanh khí nhiệm mâu 
an nhiên như sió thổi qua 1au. 





đã bao lần Bồ Tát đại nguyện hóa thân 


từ bi cứu độ. 


207 






cơn quỳ đâu cầu xin sia hộ 

Ieơ neác giữa hư 0ô 

dưới chân phù-đồ, 

bên thành cổ tháp trùng trùng cao ngất 

ôm 0ào lòng xá-lợi trầm tích mấu sàn năm! 
bao lợi danh cũng đã chôn 0ào lòng đất 

chỉ còn lời kinh theo gió quyện hương trầm 


bốn cõi hông trần 

thơm hương bát-nhã 

trong lời kinh thâm nnshiêm cao cả 

mong chúns sanh 1mau thoát nẻo luân hồi. 


Tùy Anh 

(Trong chuyến hành hương 

Lš Sr1 Lanka, 
tháng 7.2011) 


` “ 
I " Ụ 


Phương Quỳnh 


rong thâm tâm tôi vẫn luôn cảm nhận mình 

là một Phật tử chưa thuần thành, vì đã hơn 
2ð năm qua trên xứ người, tôi chưa lần nào tham dự các 
khóa tu học như Thọ bát quan trai, Huân tu tịnh độ, 
tu gieo duyên và khóa tu học Phật pháp Châu Âu, chứ 
đừng nói chi đến một lần hành hương xứ Phật. 


Nhưng có lẽ nhờ căn lành của nhiều kiếp trước, nên 
ngày 2 tháng 7 năm nay tôi lại hăng hái ghi danh theo 
phái đoàn hành hương của Hòa thượng Phương Trượng 
tổ chức trong dịp nhị vị Hòa thượng Khánh Anh và Viên 
Giác được Hội đồng Tăng-già và chính phủ Sri Lanka 
trao giải thưởng cao quý danh dự. 


Có hai điều làm tôi nao nức muốn tham dự. Thứ nhất 
là tôi muốn chứng kiến tận mắt lễ trao giải thưởng cho 
nhị vị Hòa Thượng. Thứ hai là tôi muốn chiêm bái các 
thắng tích và chùa chiền của Phật giáo tại xứ Tích Lan, 
nơi mà đạo Phật được truyền bá từ Ấn Độ sang vào thế 
kỷ 3 trước Tây lịch. 


Chiều ngày 2 tháng 7, chuyến bay của hãng Oman 
rời phi trường Frankfurt để đến phi trường Colombo, 
thủ đô của Tích Lan vào trưa hôm sau. 


209 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Hình ảnh đầu tiên từ sân bay ra cổng phi trường 
là Hòa thượng và đoàn hành hương được Thầy Bhante 
Đeelawansa và những đại diện của Bộ Ngoại giao ra 
tiếp đón. Các vị đại diện này đã đến quy dưới chân Hòa 
Thượng Phương Trượng để thi lễ với thái độ thành tâm 
cung kính. 


Xe bus đón phái đoàn về khách sạn ở vùng Negombo 
nghỉ ngơi. Rồi những ngày sau đó, Thầy Bhante hướng 
dẫn đoàn đi thăm Đại Bảo tháp và nhiều đền đài, chùa cổ. 
Những nơi đó đã trải qua hàng ngàn năm biến chuyển, 
thế mà những hình tượng đá vẫn còn nguyên dấu vết 
thật cổ kính uy nghi. Chúng tôi thầm ca tụng công sức 
người xưa và cảm nhận Phật pháp thật nhiệm mầu. 





Xe buýt đón phái đoàn 0uê khách sạn 


210 


ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 


Ngôi trên xe bus, nhìn cảnh vật hai bên đường là 
những vườn trái cây xanh tươi rậm rạp, nào là mít, xoài, 
sa-kê, cóc, ổi, đu đủ chín vàng chen lẫn trong vườn dừa 
cao nghiêng bóng cành lá đu đưa trong tiếng gió biển 
thổi rì rào, lòng tôi bỗng chùng xuống, chạnh nhớ về quê 
hương đất mẹ biết bao! 


Cách đây 5ð năm, tôi có về Việt Nam chịu tang mẹ già. 
Bây giờ nhìn thấy cảnh vật nơi đây sao giống quê nhà 
quá, làm cho lòng tôi thêm xao xuyến. Huống gì nhị vị 
Hòa thượng đã gần 40 năm chưa trở lại quê hương, chắc 
chắn hai Thầy còn xót xa hơn tôi gấp mấy mươi lần! 


Đến ngày 8 tháng 7, ngày mà chúng tôi mong đợi đã 
đến. Hôm ấy tất cả các chị em người nào cũng đẹp và 
sang trọng trong nhung gấm lụa là. Những bộ áo dài 
thuần túy Việt Nam nhiều màu sắc thướt tha. Có cô bạn 
đạo người Áo gốc Thổ Nhĩ Kỳ cũng mặc chiếc áo dài của 
tôi cho mượn. Cô ta thích thú vô cùng, vì ngẫu nhiên mà 
lại vừa vặn thật đẹp. 


Tất cả các Thầy, Sư cô và những nhân viên người 
Tích Lan trong khách sạn đều trố mắt ngạc nhiên khen 
ngợi. Họ khen quốc phục của phụ nữ Việt Nam quá đẹp 
và thật dịu dàng. 


Hai chiếc xe bus chở chúng tôi và đoàn Phật tử người 
Áo đến thủ đô Colombo theo lời mời của Tổng Thống 
Tích Lan, nhưng thiếu nhân duyên nên xe đến trễ hẹn 
không tham kiến được vì Tổng Thống đã có hẹn khác. 
Từ đó chúng tôi đến phòng khánh tiết để dự lễ trao giải 
thưởng danh dự vào lúc 16 giờ. 


211 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Nghi lễ cung nghinh nhị 0ị Hòa thượng uào phòng khánh tiết 


Trong khung cảnh trang nghiêm với rừng cờ Phật 
Giáo, những bản nhạc oa1 hùng và trang trọng của đoàn 
vũ công vây quanh hai chiếc lọng che. Nhị vị Hòa thượng 
từ từ tiến vào phòng khánh tiết với sự nghĩnh đón của 
đức Tăng Thống và các vị Trưởng Lão trong Hội Đồng 
Tăng-già Tích Lan cùng với Thủ Tướng và phái đoàn 
Chính phủ cũng như đông đảo Phật tử hiện diện. 


Tất cả chúng tôi đều im lặng, nhưng trên nét mặt 
mọi người đều mang một niềm vui chung, đó là danh dự 
của nhị vị Hòa thượng cũng như cho tất cả các Phật tử 
hải ngoại. Hơn 30 năm nhị vị Hòa thượng đã làm được 
những gì? Và niềm vui hôm nay là sự công nhận kết quả 
hoằng dương Phật pháp không ngưng nghỉ của hai Thầy 
ở hải ngoại! 


212 


ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 


Để mừng hai Thầy nhận được phần thưởng danh dự, 
hai chị em Phật tử Minh Phụng đã cúng dường một bữa 
tiệc P1zza tại nhà hàng gần khách sạn chúng tôi ở. Ngoài 
những lời chúc tụng còn có thêm vài tiết mục ngâm thơ 
và ca hát. 


Sau ngày đại lễ, chúng tôi tiếp tục được Thầy Bhante 
đưa về thăm làng cũ của Thầy. Nơi đó, chúng tôi được 
một gia đình Phật tử Tích Lan, đệ tử của Thầy Bhante, 
tiếp đãi nồng hậu. Ăn uống thoải mái no nê, được thưởng 
thức trái cây tươi ngon ngọt, uống nước dừa tươi.... Vừa 
ăn, vừa được hái mang về khách sạn. Tình cảm của Thầy 
và của Phật tử Tích Lan tràn đầy trong tình thương yêu 
của người con Phật đã dành cho chúng tôi thật là cảm 
động vô cùng. 

Làng cô nhi cũng có mời chúng tôi đến và thết đãi 
cơm trưa tại làng. Sau khi các Thầy và chúng tôi dùng 





Tại nhà nuôi trẻ Muditha Children's Home 


213 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


cơm trưa xong thì các cháu gồm hơn 20 em cũng vừa đi 
học về. Nhìn đám trẻ thơ mồ côi cha mẹ, nét mặt em nào 
trông cũng hiền lành, hồn nhiên thật dễ thương, làm cho 
chúng tôi thêm chạnh lòng. Mặc dù Ban Từ Thiện Xã 
Hội của Sư Bà Diệu Tâm qua Hòa Thượng Minh Tâm 
đã trao tặng 1.000 Euro, nhưng lòng từ tâm của những 
người con Phật lại phát sinh, rồi ai nấy đều tự mở ví 
lấy thêm tiền cho các cháu, cũng được hơn 1.000 Euro 
nữa. Nhìn các cháu, bất chợt hình ảnh trận sóng thần 
(tsunami) năm nào lại hiện rõ trong đầu tôi, làm tôi nhớ 
đến lời dạy của Đức Như Lai: Cuộc sống vô thường, cuộc 
đời là bọt nước. 


Chúng tôi ra về, các cháu đứng nhìn theo trông thật 
tội nghiệp. Ngoài những ngày học chữ ở trường, các cháu 
còn đi học giáo lý Phật giáo vào ngày cuối tuần với pháp 
phục áo quần màu trắng. Môn Phật học được ghi trong 
giáo trình và tính điểm như các môn học khác của Bộ 
Căiáo Dục xứ này. 


Trên đường đến thành phố Kandy thăm quốc bảo Xá- 
lợi Răng Phật trong lâu đài cổ của mấy ngàn năm trước, 
xe bus bị trục trặc nhưng cũng đến kịp 6 giờ chiều để 
đảnh lễ. Nhờ uy tín của Thầy Bhante mà cả đoàn chúng 
tôi được lên tận lầu ba để chiêm bái. Bảo tháp này bằng 
vàng, tàng trữ Xá-lợi Răng Phật trong đó. 


Muốn mở bảo tháp này, mỗi năm một lần, phải cần 
4 chìa khóa của bốn vị: Tăng Thống, Tổng Thống, Thủ 
Tướng và vị Trụ Trì nơi có bảo tháp. Thật là một phước 
đức lớn cho phái đoàn khi chúng tôi được chiêm bái tận 
mắt tháp vàng đựng Xá-lợi Răng Phật. Khung cảnh lâu 


214 


ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 





Phật tử kính uiếng đên thờ Xá-lợi Răng Phật 


đài thật uy nghi, lộng lẫy, vàng ròng chiếu sáng vô cùng 
huyền nhiệm. Tôi không thể diễn tả hết bằng lời. 


Ở tầng trệt dày đặc những người đến chiêm bái. Họ 
quỳ cúi đầu sát đất, chú tâm cầu nguyện. Khi đến chiêm 
bái các hang động, những người không mang theo áo 
tràng phải mua vé vào cửa (mỗi vé 2ð đô-la Mỹ). Có 
hang động nằm trên một vùng núi cao lớn ở Karutara 
phía bắc Sri Lanka. Muốn lên tới hang động phải leo 
vài trăm bậc tam cấp. Buổi trưa nắng gắt, chúng tôi 
tưởng chừng như không thể nào leo nổi. Vừa leo vừa 
niệm Phật, cuối cùng cũng lên đến nơi. 


Bên trong hang động, người xưa đã đào sâu vào 10 
mét. Nhiều tượng Phật toàn bằng đá nguyên khối. Hang 


215 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


động nào cũng có tượng Phật nhập Niết-bàn. Trên trần 
đá tạc hoa văn cả ngàn năm trước mà đến nay vẫn còn rõ 
nét. Vùng này là một trong những vùng Phật tích được 
Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. 


Đến thăm quốc bảo thứ hai là cây bồ-đề. Đây là cây 
bồ-đề do công chúa con vua A-dục mang từ Ân Độ đến. 
Vì không có áo tràng nên tôi đành đứng phía dưới đảnh 
lễ, không được lên tận gốc cây bồ-đề ở tầng cao tụng 
Kinh Lăng Nghiêm cùng quý Thầy. 


Trong thời gian này, có đại lễ Dâng Hoa Cúng Phật 
kỷ niệm gần 2.300 năm Phật giáo hiện diện ở xứ này. 
Đuốt ba ngày đêm, có khoảng hơn 800 ngàn người đi 
kinh hành chung quanh cội bồ-đề và Bảo tháp. Họ mặc 
đồng phục, váy và áo trắng, tay cầm cờ Phật giáo, tay 
cầm hoa, miệng niệm kinh và đi kinh hành trông thật 
huyền nhiệm. 


Ngồi trên xe bus, ngày nào chúng tôi cũng nói cười 
vui vẻ hân hoan. Dọc đường thỉnh thoảng có mấy lều nhỏ 
bán trái cây, bắp luộc bốc hơi nghi ngút. Thầy Phương 
Trượng biết chúng tôi ưa thích nên bảo tài xế dừng lại 
và đưa tiền cho thị giả xuống mua trái cây. Quày dừa 
thì để dưới chân Thầy, còn mấy buồng chuối xiêm thì 
Thầy Nguyên Tân treo lủng lắng trên trần xe, nơi Ni 
Sư Diệu Trạm ngồi. Xe chạy, mấy buồng chuối lắc lư. Từ 
từ chuối rụng từng trái. Ai ngồi gần đưa tay ra hứng và 
chia nhau ăn thật là vui nhộn. 


Ở Sri Lanka, tiếng Anh là ngoại ngữ chính. Trong 
đoàn phần đông đã tốt nghiệp Tú Tài, nhưng từ mấy 
chục năm qua không dùng tới Anh ngữ, nên chữ nghĩa 


216 


ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 








Chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn Đức 


đã trả lại cho thầy cô giáo cũ hết rồi. Cũng may có Thầy 
Phương Trượng giỏi tiếng Anh và bốn vị tăng sinh du 
học Ấn Độ theo đoàn cũng thông thạo Anh ngữ, nên mỗi 
ngày chúng tôi muốn thay đổi món ăn gì cho ngày hôm 
sau đều nhờ quý Thầy thông dịch cho những người phục 
vụ ở khách sạn. Có chị bạn đạo kể, trong lần hành hương 
sang Nhật cách đây khá lâu, Thầy Phương Trượng cũng 
thông dịch tiếng Việt ra tiếng Nhật hay ngược lại. Ngoài 
ra Thầy còn biết tiếng Tàu, Nga, Pháp và dĩ nhiên là giỏi 
tiếng Đức. 


Chuyến hành hương Tích Lan lần này mang thật 
nhiều ý nghĩa. Riêng tôi hiểu thêm được cách sống theo 
tình đời nghĩa đạo. Sau hơn 10 ngày sống gần Thầy, đây 


217 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


là lần đầu tiên và cũng là lần đặc biệt nhất trong đời 
tôi. Có lẽ nhờ phúc duyên lần này sẽ chuyển hóa tôi trở 
thành người Phật tử thuần thành. 


Xin cảm ơn anh chị em trong đoàn đã dành cho tôi 
những tình cảm thân thương như chung một mái nhà. 

Xin đảnh lễ tạ ơn Thầy và nguyện cầu cho Thầy mãi 
mãi an lạc, nhiều sức khỏe để Phật tử chúng con còn có 
dịp theo Thầy tham dự những chuyến hành hương khác 
hầu lĩnh hội được Giáo pháp của đức Phật và thăng tiến 
hơn trên con đường tu học. 


Tháng 8/2011 
Phương Quỳnh 


218 


Tieo thày thăn xứ Phật 


Hoa Lan 


ôm ấy là một ngày đông giá của cuối năm 

2010, trong ngôi chùa Linh Thứu, Thầy vui 
mừng đưa tờ báo Sri Lanka cho một Phật tử đọc bản 
tin ngắn viết bằng tiếng Anh. Qua đó tôi được biết là 
Hội Đồng Tăng-già Tích Lan đã quyết định trao giải 
thưởng danh dự cho hai vị Trưởng Lão ở Âu châu đã có 
công hoằng dương Phật pháp từ hơn ba chục năm nay. 
Bân Pháp có Hòa Thượng Khánh Anh, bên Đức có Hòa 
Thượng Viên Giác, Sư phụ tôi. Ngay lập tức, tôi gh1 tên 
vào danh sách những người xin theo bước chân Thầy. 


Để chuyến đi thêm phần phong phú, tôi phải vận 
động các bạn đạo trong chùa, cũng như các bạn bè trong 
nhóm văn bút của báo Viên Giác. Tuy vậy, cũng chỉ rủ 
được mỗi một Nhật Hưng với điều kiện ngày về phải 
ngủ lại phi trường Frankfurt chờ sáng mai về sớm với 
cô nàng. 


Trước khi đi anh chủ bút báo Viên Giác đã giao công 
việc cho mọi người, Nhật Hưng lãnh phần viết bài tường 
thuật chi tiết về chuyến hành hương. Hòa Thượng cũng 
yêu cầu từng người trong phái đoàn phải viết cảm tưởng 
của mình về chuyến đi. 


219 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Điểm hẹn của mọi người trong phái đoàn là phi 
trường Frankfurt. Chỉ khi đến đây tôi mới biết mình sẽ 
đi chung với những al trong suốt cuộc hành trình 12 
ngày rong ruổi nơi xứ Phật. Hãng máy bay mang một 
cái tên rất lạ chưa a1 nghe đến: Oman Air. Những cô tiếp 
viên hàng không trong bộ y phục màu xanh với dải lụa 
phất phơ trên mũ trông thật tuyệt vời. 


Sau lần đổi máy bay tại phi trường Museat, chúng tôi 
đến Colombo giữa trưa hè nắng gắt. Ra đón phái đoàn 
có xe buýt cùng các nhân viên Bộ ngoại giao dàn chào 
hai phía, tuy đơn sơ không kèn không trống nhưng rất 
nghiêm trang. 


Nhân vật quan trọng trong chuyến đi này là Thầy 
Bhante, người Tích Lan, đang dạy tại đại học Phật giáo 
ở thành phố Wien, xứ Áo. Thầy là bạn tu của Sư phụ 
tôi, theo dõi quá trình làm việc của Người từ bao năm, 
nên với danh hiệu Quốc Sư của xứ Sri Lanka, Thầy đã 
đề nghị lên Hội đồng Tăng-già Tích Lan trao cho hai 
vị Trưởng Lão của chúng ta giải thưởng danh dự vinh 
danh sự nghiệp hoằng pháp. 


Suốt cuộc hành hương, Thầy Bhante đã lo chu đáo 
cho phái đoàn từ miếng ăn cho đến chỗ ngủ, từ khách 
sạn nhà quê sang đến tỉnh thành. Đặc biệt là vườn trái 
cây từ chuối, mít, xoài đến cóc, ổ, ô ma... của chùa Thầy. 
Chúng tôi có cảm giác như được về lại quê hương Việt 
Nam dấu yêu ngày nào, nhất là Sư phụ tôi bao nhiêu 
năm lưu lạc xứ người, chưa một lần về thăm. 


Trong khi chờ đợi phái đoàn của Hòa Thượng Khánh 
Anh từ Pháp sang, chúng tôi đi xem những ngôi chùa 


220 


THEO THẦY THĂM XỨ PHẬT 





— 
T —=\ F1 
Thâu Bluante Seelauuansa ra đón phái đoàn tại phi trường 


Tích Lan nằm trong hốc núi, với những tượng Phật nằm 
khắc sâu trong đá. Lúc này phái đoàn chúng tôi đã có 
thêm 4 Thầy đang làm luận án Tiến sĩ tại Ấn Độ và 4 cao 
tăng trụ trì các Chùa ở Việt Nam được mời sang dự lễ. 


Trên đường đi thăm thắng tích dài vời vợi vì đường 
chật hẹp và quanh co, chúng tôi tha hồ biểu hiện đầy đủ 
phẩm chất của những tâm hồn yêu thiên nhiên và cây 
trái. Xe chạy ngang hàng trái cây nào, chúng tôi cũng 
xin Thầy Bhante cho dừng xe lại để mua chuối, đu đủ 
và dừa. Ba món này có giá thật rẻ nếu tính theo đô-la 
Mỹ, nhưng ở Âu châu rất hiếm hoi và đắt đỏ. Sư phụ tôi 
thấy phái đoàn hạnh phúc với những trái chuối thơm 
nên cũng dặn tài xế mua về chất đầy xe. 


Qua những ngày sau, khi mọi người đã bão hòa với 
chuối thì nảy sinh hiện tượng đòi măng cụt với sầu riêng. 
Đây mới là mấu chốt của cuộc đời ô trược chốn Ta-bà, 


221 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Thâu Bhante 0à Hòa thượng Phương trượng 
thông báo chương trình hành hương tại Tích Lan 


vì chúng tôi đều biết Sư phụ tôi vốn ky mùi sầu riêng, 
nhưng vì thương đàn đệ tử lỡ dại mắc tội tham ăn, Người 
đã cười gượng cho phép chúng tôi vác sầu riêng lên để 
trên xe và cử một chuyên viên miệt vườn là thầy Nguyên 
Tân ra lựa sầu riêng. Thầy trân trọng cầm từng trái sầu 
riêng lên gõ gõ, lắc lắc rồi lắc đầu chê dở, nhưng chúng 
tôi vẫn giành nhau mua cho bằng được, mỗi người một 
trái cầm tay như của quí không rời. Khi xe thắng gấp, 
mấy trái sầu riêng lại lăn long lóc đến chân Thầy làm 
chúng tôi thấy lòng ảo não không nói nên lời. 

Về đến nhà Thầy Bhante, chúng tôi khao quân bằng 
sầu riêng, nhưng thất vọng ê chề vì sầu riêng Tích Lan 
hột to, cơm sượng không thể nào nuốt nổi. Tôi đại diện 
cho phái đoàn để thưa cùng Thầy là chúng con đã bỏ ý 
định ăn sầu riêng tại Tích Lan. Thầy nở một nụ cười 
sảng khoái như trút gánh nặng ngàn cân. 


222 


THEO THẦY THĂM XỨ PHẬT 


Đáng sớm tỉnh mơ, phái đoàn của Hòa Thượng Khánh 
Anh bên Pháp đến, nhưng không hùng hậu bằng phái 
đoàn Đức quốc chúng tôi. Phái đoàn đến lúc này mới 
thật đầy đủ, mọi người dự định đến thăm một nhà nuôi 
trẻ mồ côi được thành lập sau trận sóng thần (tsunam]) 
vào năm 2006. Ngôi nhà này được sự yếm trợ của 2 vị 
Hòa Thượng lúc xây dựng. 


Hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2011 mới là ngày trọng 
đại. Sau bữa ăn sáng, chúng tôi hồi hộp chờ lệnh trên 
truyền xuống để thay quốc phục áo dài đi gặp Tổng 
Thống Tích Lan. Hôm ấy phải trình diễn 2 “show”: sáng 
gặp Tổng Thống, chiều dự lễ trao giải thưởng. Phụ nữ 
phải mặc áo dài, ai quá khổ được quyền mặc áo tràng. 
Thế là các nàng từ 18 đến 80 hôm qua đang là sâu nhộng 
bỗng biến thành cánh bướm tung bay. Thế nhưng, nhân 
duyên gặp Tổng Thống Tích Lan không thành vì đường 
xa cách trỏ, đến nơi đã trễ gần 1 giờ. Thôi đành để công 
sức lo cho show chính buổi chiều, nên tất cả mọi người 
đều vào ngồi trước trong hội trường cho yên bụng. 


Buổi chiều, nghi thức buổi lễ diễn ra thật trang trọng, 
với kèn trống cờ quạt, vui nhộn với những vũ khúc dân 
tộc xứ Sri Lanka. Ngoài giải thưởng danh dự, hai vị Hòa 
thượng còn được tặng mỗi người một chiếc quạt tròn 
bọc nhung thêu chữ vàng thật lộng lẫy. Nghe nói đây là 
chiếc quạt biểu trưng sự kính trọng dành cho Quốc Sư 
của Sri Lanka. 


Sau buổi lễ, chúng tôi kéo nhau về tiệm Pizza gần 
khách sạn khao quân. Hai chị em cô Phật tử gốc Đức 
tháp tùng phái đoàn Pháp phát tâm cúng dường bữa tiệc 


223 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


mừng này. Dĩ nhiên, phần văn nghệ cúng dường không 
thể thiếu để bày tỏ sự hân hoan của mọi người sau sự 
kiện quan trọng này. 


Ngày hôm sau phái đoàn mới chính thức đi hành 
hương đảnh lễ Xá-lợi Răng Phật ở Kandy. Chúng tôi 
phải thu xếp hành trang nhẹ, rời khách sạn vùng biển 
lên núi cao vài ngày để thăm 2 quốc bảo của xứ Phật: 
Xá-lợi Răng Phật và cây bồ-đề. Cây bồ-đề này do công 
chúa con vua A-dục đem sang tặng xứ Tích Lan. Đến 
nơi, Sư phụ tôi mới khám phá ra một điều làm người 
không hài lòng. Đó là phái đoàn của Thầy phần lớn 
không chịu mang theo áo tràng, chỉ mang áo dài. Lúc 
ấy tôi nghĩ, mình mặc quần áo trắng trông cũng tươm 
tất, không biết vì sao Thầy lại không hài lòng, cứ bắt 





Hình lưu tiệm chuuến đi 


224 


THEO THẦY THĂM XỨ PHẬT 


phải mặc áo tràng cho nóng nực. Nhưng chỉ một lát sau, 
bọn chúng tôi những người không nghe lời dặn của Thầy 
đã phải chịu nhiều thua thiệt. Không có áo tràng, phải 
đứng phía dưới nhìn lên mọi người tụng kinh trên Đài 
chắn cây bồ-đề. Không có áo tràng phải trả 25 đô-la Mỹ 
mới được vào xem di sản văn hóa thế giới được UNESCO 
công nhận. 


Tôi thích tượng Phật nằm khắc trong đá, bên cạnh có 
tượng thầy A-nan khoanh tay đứng hầu với gương mặt 
buồn bã. 


Biểu tượng của chùa chiền Tích Lan là những tháp 
tròn lớn, được gọi là phù-đồ (stupa). Phái đoàn chúng tôi 
được Thầy dẫn đi kinh hành niệm Phật một vòng quanh 
phù-đồ bằng chân đất, phải mất đến gần nửa giờ mới đi 
hết một vòng. 


Để có được một chuyến hành hương đầy ý nghĩa như 
trên thật không dễ dàng, cũng không hề nằm trong 
sự liệu tính của chúng tôi. Thế nhưng, khi có đủ nhân 
duyên đưa đến thì mọi việc dường như cứ tuần tự điễn 
ra như mong đợi. Vì thế, để kết thúc bài viết này, tôi xin 
được trích dẫn một câu nói của Sư phụ tôi về số phận con 
người, khi nghe thiên hạ cứ mãi than vãn về phần số của 
mình: “Con người ta không có số phận định sẵn, chỉ đi 
theo nghiệp lực dẫn dắt mà thôi.” 


Kỷ niệm chuyến hành hương Sri Lanka, 
mùa hè năm 2011 


Hoa Lan 


225 


226 


Hành hương Tích Lan 


Trần Thị Nhật Hưng 


ừ Thụy Sĩ xa xôi, một mình lẻ loi như cánh 

chim lạc đàn, tôi tìm về tổ ấm nhập đoàn 
cùng thầy, bạn, những người quen và những người chưa 
quen ở Đức. Một chuyến đi xa, hành hương đến một nước 
xa lạ chưa hề nghĩ có ngày đặt chân tới, tôi háo hức như 
đứa trẻ sắp được mặc áo mới. 


Chuyến bay cất cánh từ phi trường Frankfurt, Đức 
quốc lúc 22g40, thuận lợi cho tôi đủ nhân duyên để tham 
dự chuyến hành hương này. 


Chuẩn bị trước cả tháng, từ quần áo, thuốc men, 
chương trình vé tàu xe.. đâu vào đấy. Đúng ngày, tôi 
khăn gói lên đường. Vì mua vé máy bay tại Đức được 
cấp vé xe lửa đi và về miễn phí đến phi trường, tôi lo xa 
đi sớm cả 10 tiếng đồng hồ dù đoạn đường dài chỉ cần 6 
tiếng thôi. 

Trời mùa hè, nắng rực sáng lung linh như thủy tinh. 
Mây trắng lững lờ bay giữa bầu trời quang đãng. Ngồi 
trên tàu, tôi có nhiều thì giờ thả hồn mơ mộng, ngắm 
những đồng cỏ mượt mà tươi mát cắt tỉa gọn gàng như 
tấm thảm nhung xanh trải trên nền nhà Thụy Sĩ, cùng 
những hàng cây ăn trái để thấy nét dịu dàng hiền hòa của 
một xứ sở thanh bình thịnh trị. Tôi ngắm hồ Bodensee 


227 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Hòa thượng Phương Trượng giới thiệu BBT Báo Viên Giác 
ơới Hòa thượng Khánh Anh öà chư Tôn Đức 


nước trong như ngọc thạch, giáp nối biên giới Áo, Đức, 
Thụy Sĩ; cùng ngắm những rừng thông bạt ngàn hùng 
vĩ của Đức quốc vươn thật cao thành khu Rừng Đen 
(Schwarzwald) chạy dọc theo lối đi biểu hiện sự mạnh 
mẽ của đất nước này. 


Đi sớm đến sớm, nhưng tôi không phải đợi lâu, chỉ 
vài phút sau đã nhập vào với phái đoàn do Hòa thượng 
Phương Trượng hướng dẫn. Gặp nhau, chắp tay chào 
mừng, thầy trò ai nấy đều rạng rõ. 


Hãng máy bay Oman của Á Rập. “Oman” người Đức 
dịch là “Oh mann”, là “than ôi” hay “trời ơi đất hố, 
nhưng thật ra không đến nỗi tệ như cái tên của nó. 
Những cô tiếp viên với làn da nâu mặn mà, mắt to đen, 
xinh đẹp trong cách trang phục thật bắt mắt: quần tây 


228 


HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 


đen, áo vest màu xanh cổ vịt chạy một đường viền đen 
ở những cổ tay, gấu áo. Đặc biệt nhất là chiếc mũ cũng 
màu xanh, cũng chạy một đường viền đen. Nhưng nổi 
bật và duyên dáng nhất là dải lụa cùng màu áo, treo từ 
chiếc mũ buông xuống tới bờ vai. 


Chuyến bay kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ thì đến 
nơi, sau khi vượt qua vùng sa mạc mênh mông của nước 
Oman. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy rải rác vài đám 
cây khô cằn với những ngôi nhà trắng mái bằng. Trái với 
Oman, Tích Lan lại xanh tươi với những rừng dừa bao la 
trải dài, phủ khuất những căn nhà ẩn núp trong những 
lùm cây. 


Ra khỏi phi trường, chúng tôi được tiếp đón bởi bốn 
nhân viên chính phủ cùng Tiến sĩ Seelawansa, một tu 
sĩ Tích Lan kiêm Giáo sư đại học ngành tôn giáo tại thủ 
đô Wien, Áo quốc. Nhìn bốn nhân viên và một số Phật 
tử Tích Lan tại phi trường cúi mình quì rạp, chân trước 
chân sau, hai tay chấm nhẹ xuống đất hoặc chấm vào 
chân thầy Như Điển và vị tu sĩ của họ, rồi lại chấm tay 
lên đầu, sau đó mới chắp tay đứng dậy, tôi nhận ra sự 
cung kính tăng sĩ của xứ này. 


Cũng như Thái Lan và Miến Điện, Tích Lan lấy Phật 
giáo làm quốc giáo. Trong Kinh, Luật, Luận thì Thái 
Lan chú trọng Kinh và tượng Phật; Miến Điện chú trọng 
Luật và tháp thờ Xá-lợi Phật; còn Tích Lan chú trọng 
Luận và cây bồ-để. Tuy nhiên, Tích Lan có hai quốc 
bảo. Đó là Xá-lợi Răng Phật và cây bồ-đề do công chúa 
Sanghamitta, con gái vua A-dục mang từ Ấn Độ sang 
dâng tặng vua Tích Lan từ 2.300 năm trước. 


229 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Phật giáo đến Tích Lan từ khoảng thế kỷ 3 trước Tây 
lịch. Tuy Phật giáo là quốc giáo tồn tại ở Tích Lan từ 
hơn 2.300 năm, nhưng vẫn chịu luật vô thường biến đổi 
không ngừng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cho 
đến ngày nay. 


Tích Lan rất nghèo, mặc dù đất đai phì nhiêu. Phong 
cảnh khắp nơi xanh tươi, rất nhiều dừa và những cây 
cao, cây đại thụ từ thôn quê ra tới thành phố. Nhờ thế, 
không khí trong lành, thêm sự sạch sẽ của đường phố 
làm giảm đi cái nóng gay gắt của xứ sở này. Tích Lan 
giống như một cô gái nông thôn mộc mạc hiền hòa, không 
có cái rộn ràng xô bồ hào nhoáng của một đất nước kỹ 
nghệ. Họ sống với thiên nhiên, với biển và cỏ cây. 

Phái đoàn lên xe bus về một khách sạn ven biển. Dọc 
đường đi, có rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ khác nhau 
được thiết trí rất trang nghiêm ở những ngã ba, ngã tư 
đường. Nhiều nhà treo cờ Phật giáo mặc dù không phải 
ngày lễ. 


Khách sạn chúng tôi ở tọa lạc ngay bãi biển, vùng 
phụ cận của thủ đô Colombo. Khách sạn ba tầng lầu, các 
phòng đều mở ra nhìn xuống một hồ tắm nhân tạo và 
nhìn thẳng ra biển. Đêm ngày nghe tiếng sóng vỗ rì rào, 
hàng dừa xào xạc, gió lông lộng thổi và rộn tiếng quạ kêu. 


Đuốt thời gian 12 ngày, chúng tôi được thăm thú 
những thắng tích của Tích Lan. Hầu hết là những tượng 
Phật lớn, có tượng cao đến 30 mét; những tháp lớn, có 
tháp xây dựng từ 1.500 năm về trước, và những cánh cửa 
gỗ đã hơn 1.000 năm tuổi; những hang động hùng vĩ đã 
có từ 2.000 năm, bên trong tạc hàng trăm tượng Phật lớn, 


230 


HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 





Các tượng Phật trong hang động đục sâu öuào túi đá 


nhỏ; có những hang nằm trên núi cao. Và có hang động 
tạc tượng lên đá, những phù-đồ (tháp rất cao) thờ xá-lợi 
Phật xây dựng từ những viên gạch xếp lớp rất công phu, 
được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 


Ö xứ này, khắp nơi từ thôn quê cho tới thị thành, từ 
hang động cho đến núi cao, đâu đâu cũng đều thấy rất 
nhiều hình tượng Phật: Phật lớn, Phật nhỏ, Phật ngồi, 
Phật đứng, Phật nằm, Phật đang ngủ và Phật nhập 
Niết-bàn. Chúng tôi đến thăm ngôi chùa Kelaniya, nơi 
có chiếc chuông lớn được mệnh danh là chuông Hòa 
bình. Chuông này do một vị trụ trì bên Đại Hàn, tiến sĩ 
Byun, gởi tặng Tích Lan vào năm 1982 và đưa về chùa 
năm 1984. 


231 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Hình lưu niệm trước chuông Hòa Bình 


232 


HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 


Thầy Bhante Seelawansa có đưa chúng tôi về thăm 
chùa, thăm gia đình Thầy, ăn cơm do gia đình Thầy thết 
đãi. Có nhiều món ăn lạ, nặng mùi cà-ri nên hơi khó ăn, 
nhưng vườn cây nhà Thầy thì nào chuối, nào mít, nào 
dừa, nào ô ma... Trái ô ma đã hơn 30 năm tôi mới nhìn 
thấy lại, ăn rất bùi, ngon và gợi nhớ quê hương Việt 
Nam. Được Thầy Seelawansa cho phép, chúng tôi tha 
hồ, thích trái nào thì cứ tự nhiên thưởng thức. Những 
trái mít ướt, mít ráo, dù cao, dù lớn, dù nặng, dù sống, 
chín... bất kể, chúng tôi cũng cố trèo và hái cho bằng 
được, vừa ăn tại chỗ vừa hái mang về. Chín thì ăn ngay, 
sống thì đem kho. Cũng nên kể thêm, người chủ khách 
sạn chúng tôi ở là một Phật tử Tích Lan từng sống ở 
Đức, đệ tử của thầy Bhante, nên đối xử với chúng tôi rất 
thân tình, thoải mái và dễ dãi như người nhà. 

Người Tích Lan có những thói quen quy ước ngược 
đời, chẳng hạn như lái xe bên trái thay vì bên phải, hoặc 
khi họ đồng ý, chấp thuận một điều gì thì thay vì gật 
đầu, họ lại lắc đầu. Có đôi lần vì thế mà chúng tôi hiểu 
sai ý họ. Như khi chúng tôi xin phép thầy Bhante hái 
trái cây trong vườn, thầy lắc đầu, khiến chúng tôi tiu 
nghỉu buồn; cho đến lúc thầy đưa hai tay ra dấu xin 
mời, xin mời... chúng tôi mới sực nhớ ra và biết là thầy 
đồng ý. Lại có lần nhờ anh tài xế vác hộ hai trái mít to 
vào nhà, thầy Phương Trượng đã tặng anh 10 đô-la Mỹ, 
anh nhận tiền nhưng lắc đầu lia lịa, làm chị bạn tôi bực 
mình trách móc: “Thầy trả công hậu hỉ như vậy sao anh 
còn từ chối?” Tôi cười nhắc nhở: “Anh ấy lắc đầu nghĩa 
là chấp thuận đó!” Chị bạn mới nhớ ra, bật cười khi thấy 
anh tài xế khệ nệ bưng hai trái mít vào cho chúng tôi. 


233 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Thầy Bhante còn đưa chúng tôi thăm một trung tâm 
từ thiện, nơi nuôi dưỡng những trẻ mồ côi nạn nhân 
của trận sóng thần năm 2006. Trung tâm rất sạch sẽ, 
ngăn nắp gọn gàng, nằm trong một khu vườn rộng ở 
ngoại ô thành phố, được thành lập từ năm 2007 do thầy 
Bhante chủ xướng. Trung tâm này đa số được tài trợ từ 
Áo, do những đệ tử học đạo với thầy, cũng có sự trợ giúp 
của chính phủ Tích Lan. Giáo hội Âu Châu qua thầy 
Như Điển và thầy Minh Tâm cũng đóng góp 17 ngàn 
Euro trong việc xây dựng trung tâm này. Hiện có 22 em 
trai đang sinh sống, trong khi trung tâm có khả năng 
nhận tối đa 40 em. Trong tương lai, thầy Bhante sẽ mở 
thêm lớp huấn luyện computer cho các em. Chúng tôi 
đến thăm được mời ở lại dùng cơm. Mãi đến 14 giờ các 
em mới đi học về. Các em đã hát và múa cho chúng tôi 
thưởng thức. 


Nhưng, thắng tích quan trọng nhất chúng tôi đã được 
xem là hai quốc bảo mà du khách đến Tích Lan không 
thể bỏ qua. Đó là Xá-lợi Răng Phật và cây bồ-đề thiêng 
liêng. 

Chúng tôi tạm rời khách sạn, “dọn nhà” đến thành 
phố Kandy, nơi có cung điện thờ Xá-lợi Răng Phật. 
Kandy là một thành phố cổ của Tích Lan. Phố sá sầm 
uất, nhộn nhịp người qua kẻ lại. Suốt tuần qua ở quê, 
đóng vai anh, chị “Hai Lúa”, giờ có dịp ra phố, nhất là lại 
được chiêm bái cung điện vua chúa và Xá-lợi Răng Phật, 
lòng a1 nấy đều vui như mở hội. 


Cung điện thờ răng Phật nằm ngay trung tâm phố, 
đối diện và không xa lắm với khách sạn Queen nơi chúng 


234 


HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 


tôi ở. Nhìn cung điện nguy nga dưới bóng tà dương, cung 
điện của các triều đại cách nay đã 450 năm, không thấy 
quân sĩ, vua chúa đâu nữa, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến lẽ 
vô thường và ngậm ngùi nhớ hai câu thơ của bà Huyện 
Thanh Quan: 


Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. 


Nhờ tháp tùng theo thầy Bhante và nhị vị Hòa thượng 
vừa được trao giải thưởng, chúng tôi hưởng ké phúc lộc 
của quý thầy mới được phép vào tận trong cung điện, 
đi loanh quanh khắp nơi để tưởng như mình là nhân 
vật của hoàng gia, và được phép chiêm bái tháp thờ Xá- 
lợi Răng Phật dù chưa thể tận mắt nhìn thấy Răng, vì 
theo luật Tích Lan, Xá-lợi Răng Phật hằng năm chỉ được 
chiêm bái lễ lạy một lần do bốn vị là Tổng thống, Thủ 
tướng, Tăng thống và vị Trụ trì giữ bốn chìa khóa, mới 
được phép mở tháp vàng bao bọc Xá-lợi Răng. 

Vì Phật giáo là quốc giáo nên việc thờ tự rất tôn 
nghiêm, cung kính. Người chiêm bái vào đây không được 
mang giày dép, không được đi hay đứng quay lưng về 
phía tượng Phật. Những aI quên mang áo tràng không 
được phép vào lễ lạy, hoặc có nơi phải tốn tiền mua vé 
vào cửa. 

Trước khi vào cung điện chính, nơi có bảo tháp thờ 
Xá-lợi Răng Phật, còn có nhạc công nhảy múa vũ điệu 
dân tộc Tích Lan để cúng dường cùng chào đón chúng tôi. 


Qua hôm sau, chúng tôi lại “dọn nhà” đến một nơi 
khác, nơi có cây bồ-đề do công chúa Shanghamita, con 
gá1 vua A-dục, trao tặng vua Tích Lan. 


235 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 





Cùng chư Tôn Đức uiếng thăm Đên thờ Xá-lợi Răng Phật 


Có ba cây bồ-đề cổ thụ hết sức cao lớn, cành lá sum 
xuê, không rõ cây nào là cây chính, nằm trên một điện 
đài có rào cản, có lính canh nghiêm ngặt. Phải là tu sĩ 
hay có áo tràng mới được phép lên đó lễ lạy, còn không chỉ 
được đứng bên dưới ngưỡng vọng lên thôi. Xung quanh 
khuôn viên gần đó còn có một tháp lớn với rất nhiều cây 
bồ-đề lớn nhỏ, hằng năm qui tụ hàng triệu người đến 
làm lễ dâng hoa ở khu vực này, dưới những cây bồ-đề. 


Cuộc hành hương Tích Lan của chúng tôi, ngoài 
thăm viếng thắng tích, trọng điểm chính là tham dự lễ 
trao giải thưởng của Hội Đồng Tăng-già Tích Lan vinh 
danh Hòa thượng Minh Tâm và Hòa thượng Như Điển. 


Riêng với cá nhân tôi thì sự nghiệp hoằng pháp của 
hai vị Hòa thượng cũng đã có thể nhận biết rõ ràng. Bản 
thân tôi tìm đến với đạo pháp, hiểu phần nào giáo lý của 


236 


HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 


Đức Phật để được lợi lạc, chính là nhờ nhân duyên tạo ra 
bởi hai vị Hòa thượng. Với thầy Như Điển là qua nhân 
duyên văn chương, qua tờ báo Viên Giác. Tờ báo sống 
mạnh mấy chục năm nay cho đến bây giờ không phải 
chuyện ngẫu nhiên, mà do sự đóng góp tích cực trong 
tỉnh thần đoàn kết, nhất là sự tận tụy hết lòng của anh 
Chủ bút Phù Vân cùng Ban Biên Tập và sự ủng hộ chân 
thành của độc giả. Nhưng Chủ Nhiệm sáng lập tờ báo, 
tạo chất keo để nối kết mọi người đến với nhau chính là 
thầy Như Điển. 


Riêng với thầy Minh Tâm, tôi được biết qua các khóa 
học Âu Châu hằng năm mà chính thầy là người khai 
sáng, cho đến nay đã 23 năm rồi, càng lúc càng phát 
triển. Từ lần đầu tiên chỉ có 21 người trong phạm vi 
quốc gia và nay lên đến cả ngàn người mở rộng khắp Âu 
Châu, cùng với sự tham dự của Phật tử từ nhiều nước 
khác trên thế giới. Qua đó, tôi nhìn thấy thành quả của 
hai vị đã phát huy Chánh pháp, đem lợi lạc đến bao 
người. Nhờ đó rất nhiều người Việt ở Âu Châu biết đến 
Giáo Pháp của Đấng Từ Phụ, thuộc và hiểu kinh điển 
Phật Giáo. 


Không chỉ Phật tử Việt Nam ngày nay với thông tin 
rộng rãi được biết đến quý thầy, mà chính Hội Đồng 
Tăng-già Tích Lan, từ một xứ xa xôi, sau khi duyệt xét 
vào năm 2010 cũng thấy được những thành quả liên tục 
hoằng pháp lợi sanh của hai vị Hòa thượng, nên mới có 
giải thưởng vinh danh hai vị hôm nay. 


Ngày phát giải rất long trọng, có sự hiện diện của 
Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Hội trưởng Hội Phật giáo 


237 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Tích Lan. Ba vị đều mặc bộ vest trắng kín cổ. Dường 
như quần áo trắng của người Tích Lan là pháp phục, 
cũng như áo tràng của Việt Nam, để dự các lễ của Phật 
giáo, nên trong hội trường đa số người Tích Lan đều mặc 
đồ trắng, chỉ trừ nhóm người ngoại quốc và phụ nữ Việt 
chúng tôi là quốc phục áo dài, mỗi người một vẻ, trăm 
hoa đua nở. 


Buổi lễ còn có sự hiện diện của vị Tăng thống, các 
thành viên Hội Đồng trưởng lão Tăng-già Tích Lan và 
nhiều quan khách. Có tới 200 Phật tử và tu sĩ trong 
phòng khánh tiết. Riêng phái đoàn chúng tôi cả thảy là 
40 người đến từ nhiều quốc gia. Đặc biệt có 4 vị sư trẻ 
Việt Nam du học Ấn Độ đang trình luận án tiến sĩ, bốn 
vị này nằm trong số 150 vị kể từ năm 1994 cho đến nay 


L2 Ái 


L2 An 
l_= Ñ 





Thủ tướng, Phó Thủ tướng öuà Hội trưởng Hội Phật giáo 
Tích Lan đang châm nến cúng Phật trong buổi lễ 


238 


HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN 


được Hòa thượng Như Điển tài trợ học bổng. Đến nay có 
100 vị đã ra trường. 


Buổi lễ trao giải bắt đầu lúc 16 giờ bằng những tiếng 
kèn, trống và vũ công chào mừng qua những vũ điệu dân 
tộc. Khi Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Hội trưởng Hội 
Phật giáo Tích Lan bước vào, chỉ có đồng bào Phật tử 
đứng dậy; riêng các tăng sĩ vẫn ngồi yên. Điều đó chứng 
tỏ ở xứ Tích Lan, tăng sĩ có một địa vị cao quý bậc nhất, 
luôn được mọi tầng lớp từ chính quyền đến nhân dân 
kính trọng. 


Buổi phát giải không chỉ dành riêng cho nhị vị Hòa 
thượng Việt Nam mà còn cho hai vị cư sĩ người Áo đã có 
công đóng góp trong việc truyền bá đạo Phật cho người 
bản xứ. Đó là ông Gerhard Weissgrab, tiến sĩ Khoa học, 
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Phật giáo tại Áo và ông 
Wolfgang Alkier, tiến sĩ Luật, Phó giám đốc và là thành 
viên Dân biểu Quốc hội Áo. Hai vị đã góp phần để Phật 
giáo được chính quyền sở tại công nhận như một tôn giáo 
cùng với các tôn giáo khác. Và theo quan niệm của hai 
ông, đạo Phật giúp chữa trị nỗi đau khổ của thế gian. 

Cùng đi với chúng tôi, đặc biệt có một cô người Thổ 
Nhĩ Kỳ. Cô hiện sinh sống và học tại Áo, và là đệ tử 
học Phật với ngài Bhante. Suốt cuộc hành hương, cô hay 
theo đoàn Việt Nam, ăn uống và lễ lạy y như chúng tôi 
vậy. Cô rất dễ thương và rất hòa đồng. Có một lần, thấy 
một vị người Áo trong đoàn nổi sân, cô nhẹ nhàng nói với 
chúng tôi: “Đã học Phật sao lại còn giận nhỉ!” 


Buổi lễ kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, sau khi từng 
chính khách đọc diễn văn, phát giải và 16 em học sinh 


239 


TÍCH LAN - ĐẠO TÌNH MUÔN THUỞ 


Tích Lan pháp phục màu trắng lên hát một bài đồng 
ca để cúng dường. Riêng nhị vị Hòa thượng, ngoài việc 
nhận bằng danh dự như hai vị cư sĩ Áo quốc, còn đặc biệt 
được trao tặng hai chiếc quạt có giá trị biểu trưng sự tôn 
kính như đối với ngôi vị quốc sư. 


Cuộc hành hương Tích Lan của chúng tôi đã kết thúc. 
Mỗi người đã trở về với cuộc sống thường nhật trước đây. 
Tuy nhiên, những hình ảnh tôn nghiêm nơi Thánh tích, 
sự tôn kính của người Phật tử Tích Lan dành cho chư 
Tăng cũng như tấm lòng hiếu khách và sự chơn chất hồn 
hậu của những người dân Tích Lan mà chúng tôi đã gặp, 
tất cả sẽ là những kỷ niệm khó quên sau một chuyến 
hành hương về vùng đất Phật. 


240 


Bôi nét uè 
Noa thượng Thích Như Điền 





5» Thế danh: Lê Cường. Pháp tự: Giải Minh. Pháp hiệu: Trí Tâm 

s+ Sanh: 28.06.1949 tại Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Quảng Nam. 

s+ Học lực: Cử nhân giáo dục và ao học Phật giáo tại Nhật Bản. 

5+» Xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An. 

s* Năm 1971: Thọ Tỳ Kheo giới tại giới đàn Tu Viện Quảng Đức, Thủ Đức. 
s Năm 1972: Du học Nhật Bản. 


241 


242 


s Năm 1977: Đến Đức vào với Visa du lịch; nhưng sau đó xin ty nạn tại Đức và 
ö Đức từ đó cho đến nay. 

+» Tháng 4 năm 1978 thành lập Niệm Phật Đường Viên Giác và sau đó trở thành 
Chùa Viên Giác tại Hannover. 

s* Từ năm 1978, 1979: Sáng lập Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Đức Quốc, thành lập Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức. 

s* Năm 1988 được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng Tọa tại giới đàn Đại 
Nguyện chùa Pháp Hoa Marsoille, Pháp quốc. 

5» Ngày 28.6.2008 được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng tại Đại Giới 
Đàn Pháp Chuyên tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc. 

s* Ngày 8 tháng 7 năm 2011 tại Colombo thủ đô nước Tích Lan, Hội Đồng Tăng 
Già Tích Lan đã trao giải thưởng cao quý cho HT Thích Như Điển và HT Thích 
Minh Tâm. 

s» Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu nhiệm kỳ 2019- 
2023. 

s* Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (World Buddhist Sangha Council 
- WBS0). 

5+» Sáng tác gần 70 tác phẩm và dịch phẩm từ các tiếng Việt, Anh, Hán, Nhật và 
Đức ngữ. 

(Cập nhật: 09/2019) 


HR C2 


€© œ ~¬I1 G› Cìị 


1], 


12. 


lối, 


14. 


15. 
16. 
dĩ, 


. Truyện cổ Việt Nam (Tập 1 & Tập 2) - Nhật ngữ- 


1974, 1975 


. Giot mưa đầu hạ - Việt ngữ - 1979 
. Ngõ ngàng - Việt ngũ - 1980 
. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại trước và sau 


năm 1975 - Việt & Đức ngữ - 1982 


. Cuộc đời người Tăng sĩ - Việt & Đức ngữ - 1983 

. Lễ nhạc Phật Giáo - Việt & Đức ngữ - 1984 

. Tình đời nghĩa đạo - Việt ngũ - 1985 

. Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo - Việt & Đức ngữ - 1985 

. Đời sống tính thần của Phật Tử Việt Nam tại ngoại 


quốc - Việt & Đức ngữ - 1986 

. Đường không biên giới - Việt & Đức ngữ - 1987 (tái 
bản 2020) 

Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật Giáo Việt Nam tại 
Tây Đúc - Việt & Đức ngữ - 1988 

Lòng từ Đức Phật - Việt ngũ - 1989 

Nghiên cứu Giáo Đoàn Phật Giáo thời nguyên thủy 
I, IT, TII - dịch từ Nhật ngữ ra Việt & Đức ngữ - 
1010).1501, 1985 

Tường thuật về Đại hội Tăng già Phật Giáo thế giới 
kỳ õ khóa T tại Hannover, Đức Quốc - Việt, Anh, 
Đức ngữ - 1993 

Giữa chốn cung vàng - Việt ngũ - 1994 (tái bản 2020) 

Chùa Viên Giác - Việt ngữ - 1994 

Chùa Viên Giác - Đức ngữ - 1995 (tái bản 2019) 


243 


18. 
1Ð. 
20. 


2:1, 
22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
21. 


28. 


29. 


ỏ0. 


2L, 


ỏ2. 


Đỏ. 
ỏ4. 


244 


Vụ án một người tu - Việt ngũ - 1995 (tái bản 2020) 
Chùa Quan Âm (Canada) - Việt ngũ - 1996 

Phật Giáo và con người - Việt & Đức ngữ - 1996 (tái 
bản 2020) 

Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 9 - Việt & Đức ngũ - 1997 
Theo dấu chân xưa (Hành hương Trung quốc ]) - 
Việt ngữ - 1998 

Sống và chết theo quan niệm của Phật Giáo - Việt & 
Đức ngữ - 1998 (tái bản 2019) 

Tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma - Việt & Đức ngũ - 
1999 (tái bản 2019) 

Vọng cốnhân lầu (Hành hương Trung Quốc T]) - Việt 
ngữ - 1999 
Có và Không - Việt & Đức ngữ - 2000 (tái bản 2020) 
Kinh Đại Bì (dịch từ Hân văn ra Việt văn) - Việt & 
Đức ngữ - 2001 
Phật thuyết Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới 
Thần Thông Biến Hóa Kinh - dịch từ Hán văn ra 
Việt ngữ - 2001 
Bhutan có gì lạ? - Việt ngữ - 2001 (tái bản 2020) 

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì - dịch từ Hán văn 
ra Việt ngữ - 2002 
Cảm tạ xứ Đức - Việt & Đức ngũ - 2002 (tái bản 
2019) 

Thư tòa soạn báo Viên Ciác trong 2ð năm (1979 - 
2008, 2004) - Việt ngũ - 2008 
Bổn Sự kinh - Dịch từ Hán văn sang Việt ngữ - 2003 

Những đoản văn viết trong 2õ năm qua - Việt & Đức 
ngữ - 2003 


ỏ5. 


ö6. 


Khi» 


ỏd. 
ỏ9. 


40. 


41. 


42. 
43. 


44. 


45. 


46. 


4i. 


48. 


49. 
90. 


Phát Bồ Đề Tâm kinh luận - Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ - 2004 

Đại Đường Tây Vức Eý - Dịch từ Hán văn sang Việt 
ngữ - 2004 

Làm thế nào để trỏ thành một người tốt - Việt ngữ 
- 2004 

Dưới cội bồ đề - Việt ngữ - 2005 

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận - Dịch từ Hán văn 
sang Việt ngữ - 2005 

Bồ Đề Tư Lương luận - Dịch từ Hán văn sang Việt 
ngữ - 2005 

Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giói - 
Dịch từ Hán văn sang Việt ngữ - 2006 

Gial nhân và Hòa Thượng - Việt ngữ - 2006 

Thiền Lâm Tế Nhật Bản - Dịch từ Nhựt ngữ sang 
Việt ngữ - 2006 

Luận về con đường giải thoát - Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ - 2006 

Luận về bốn chân lý - Dịch từ Hán văn sang Việt 
ngữ - 2007 

Tịnh Độ tông Nhật Bản - Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ - 2007 

Tào Động tông Nhật Bản - Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ - 2008 

Phật Giáo và khoa học - Việt ngũ - 2008 

Pháp ngữ - Việt ngũ - 2008 

Những mẩu chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng Vương 
Bồ Tát - Dịch từ Nhật ngữ sang Việt ngữ - 2009 


245 


Đụ 


52. 


Đỏ. 


54. 


5Ð. 
56. 


Đí. 
58. 
99. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 


65. 
66. 


246 


Nhật Liên tông Nhật Bản - Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ - 2009 

Chân Ngôn tông Nhật Bản - Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ - 2010 

Chết an lạc, tái sanh hoan hỉ - Dịch chung với TT. 
Nguyên Tạng từ Anh ngữ sang Việt Ngữ - 2011 

Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng - Việt Ngữ 
- 2011 

Tư tưởng Tịnh Độ Tông - Việt ngũ - 2012 

Những bản kinh căn bản của Tịnh Độ Tông Nhật 
Bản - Dịch từ Đức ngữ sang Việt ngữ - 2012 

Dưới bóng đa chùa Viên Giác - Việt ngữ, viết chung 
với Trần Trung Đạo - 2012 (tái bản 2019) 

Diệu Pháp Liên Hoa kinh Văn cú - Dịch từ chữ Hán 
sang tiếng Việt - 2013 

Hương Lúa Chùa Quê (Hoài Niệm Tuổi Tho) - Việt 
ngữ viết chung với H.T. Thích Bảo Lạc - 2013 

Hiện tượng của tử sinh - Việt ngũ - 2014 

Nhật Bản trong lòng tôi - Việt ngũ - 2015 

Nước Úc trong tâm tôi - Việt ngũ - 2016 

Nước Mỹ bao lần đi và đến - Việt ngũ - 2017 

Thiền quán về Sống và Chết - Dịch từ Anh ngữ sang 
Việt ngữ với TF. Thích Nguyên Tạng - 2017 

Mối tơ vương của Huyền Trân Công Chúa - Việt ngữ 
- 2018 

Vua là Phật, Phật là Vua - Việt ngũ - 2020 

Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu - Việt ngữ - 2020 


(Các sách này có thể mua qua trang Amazon) 


1. Tư tưởng Tịnh Độ Tông - Việt ngữ - 2019 

2. Dưới bóng đa chùa Viên Giác - Việt ngũ, viết chung 
với Trần Trung Đạo - 2019 

3. Hương Lúa Chùa Quê (Hoài Niệm Tuổi Tho) - Việt 
ngữ viết chung với H.T. Thích Bảo Lạc - 2019 

4. Mối tơ vương của Huyền Trân Công Chúa - Việt ngữ 

- 2019 

. Chùa Viên Giác - Đức ngữ - 2019 

. Cảm tạ xứ Đức - Việt & Đức ngữ - 2019 

. Tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma - Việt & Đức ngữ - 2019 

. Đường không biên giói - Việt & Đức ngữ - 2020 

. Phật Giáo và con người - Việt & Đức ngữ - 2020 

10. Sống và chết theo quan niệm của Phật Giáo - Việt & 
Đức ngữ - 2020 

11. Có và Không - Việt & Đức ngữ - 2000 

13. Mây oan cửa thiền (Vụ án một người tu) - Việt ngũ 
- 2020 

18. Bhutan có gì lạ? - Việt ngữ - 2020 

14. Tích Lan - Đạo Tình Muôn Thuỏ - Việt ngũ - 2020 


€© ¬I Œœ @G Ci 


247 


248 


Quý vị muốn download những bài giảng pháp 
của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover 


xin vào trang: www.viengiac.Info hoặc www. quangduc.com 


Để có bản sách in trên giấy, xin vào Viên Giác Tùng Thư Online 
tại địa chỉ: https:/www.amazon.com/author/thichnhudien/ 


Chùa Viên Giác 
Karlsruher Strasse 6 
30519 Hannover - GERMANY 
Tel: 0511 - 879630 - Fax: 0511 - 879 41 200 
Homepage: https:/ /www.viengiac.info 


Email: info@viengiac.de 


Quý vị cũng có thể nghe và tải miễn phí các sách này tại: 


https:/www.rongmotamhon.net 


https://ienphathoi.org 





249 


250 





NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 
UNITED BUDDHIST PUBLISHER `: 


ISBN lÍ 1-716-32111-5 


9000 | 





2= 
- 


9 781716 





l| 











